HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 


KHẢI THIÊN 


HAT NHÂN 
CỦA HẠNH PHÚC 


Nhà xuất bản Hồng Đức 


MỤC LỤC 


Lời dẫn 

Giới thiệu 

Một định nghĩa cần thiết 
Gội rửa nội tâm 

Ảo tướng và tỉnh thức 

Sức mạnh của cảm xúc 
Chân lý của cõi bình an 

Gia tài thực thụ 

Triết lý sống hạnh phúc 

Hơi thở - phương tiện để an trú 
Con đường thể nhập thực tại 
Sự viên mãn của đời sống 


Ứng dụng chánh niệm vào cuộc sống 


11 
29 
37 
45 
51 
59 
69 
75 


89 


Phụ lục 
Hướng dẫn thực tập thiền căn bản 
Quán niệm hơi thở 


Words of the heart sutra 


139 


149 


LỜI DẪN 


B ạn thân mến, 


Hạnh phúc là một ước vọng chân thành và 
cũng là mục đích tối hậu của đời sống con người. 
Mặc dù mỗi người có một cách mô tả khác nhau 
về giấc mơ hạnh phúc của mình, nhưng trên căn 
bản của thực tại, hạnh phúc bao giờ cũng cưu 
mang trong chính nó một sức sống tràn đây sinh 
lực của cảm xúc an bình được sinh khởi từ bản 
thể của nội tâm. Vì vậy, khi tâm bất an bạn sẽ 
không thể nào chế tác được năng lượng hạnh 
phúc cho dù hoàn cảnh và điều kiện sống của 
bạn có hoàn hảo đến mức nào ởi nữa. 


Thật vậy, tâm thức là nền tảng của đời sống, 
khổ đau và hạnh phúc là những biểu hiện trực 
tiếp của tâm; hay nói khác ởi, chúng là tạo tác 
của tâm. Do đó, để xây dựng cuộc sống hạnh 
phúc chân thật, bạn không thể chỉ bám víu vào 


10 KHẢI THIÊN 


thế giới của cảm xúc mà không quan tâm đến 
những diễn biến trong dòng thực tại của nội tâm. 
Thực tế cho thấy rằng, khi tâm được an bình thì 
lúc nào và ở đâu bạn cũng an bình. Vì thế, chăm 
sóc cho đời sống nội tâm chính là chăm sóc cho 
đời sống hạnh phúc của chính mình. 


Tập sách Hạt nhân của Hạnh phúc là sự chia 
số chân thành của tác giả vê bản chất của thế 
giới nội tâm. Nội dung của nó được tập trung 
vào những kinh nghiệm thực tế trên con đường 
chuyển hóa khổ đau và xây dựng hạnh phúc ngay 
trong đời sống hiện tại. Ước mơ rằng, những chia 
số chân thật và thành kính này có thể giúp bạn 
phần nào trên lộ trình tìm kiếm bình an. Xin gởi 
đến bạn lời cầu nguyện tốt đẹp nhất. 


Los Angeles, 2011 
Khải Thiên 


GIỚI THIỆU 


Hạt nhân của hạnh phúc 


ạnh phúc luôn có mặt trong đời sống của 
l1... ta. Mặc dù vậy, không dễ dàng 
để có một cuộc sống hạnh phúc nếu bạn không 
tìm cách kích hoạt những hạt nhân của hạnh 
phúc vốn tiềm ẩn trong đời sống hàng ngày của 
mình. Có nhiều phương tiện khác nhau để khơi 
dậy hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần đầu của 
tập sách này, xin giới thiệu đến bạn một vài 
kinh nghiệm thực tiễn trên con đường tìm kiếm 
hạnh phúc. Ước mong rằng những kinh nghiệm 
này sẽ phần nào giúp bạn chế tác năng lượng 
hạnh phúc cho đời sống của chính mình. Nếu 
bạn có thể khơi dậy những tiềm năng hạnh phúc 
từ những kinh nghiệm được trình bày trong tập 
sách này thì quả thực đó là điều diễm phúc vô 
cùng lớn lao cho tác giả. Xin cầu mong cho bạn 
luôn luôn được hạnh phúc. 


12 KHẢI THIÊN 


Hưi con đường tìm kiếm hạnh phúc 


Có hai con đường tìm kiếm hạnh phúc, thứ 
nhất là hướng ra bên ngoài và thứ hai là hướng 
vào bên trong. Con đường tìm kiếm bên ngoài 
luôn đòi hồi chúng ta phải có một đối tượng của 
hạnh phúc để qua đó nguồn hạnh phúc sinh 
khởi. Thí dụ, bạn nghĩ rằng có tiền sẽ giải quyết 
được nhiều vấn đề và sẽ đem lại hạnh phúc 
cho nên bạn mong muốn có tiền. Và như vậy, 
trước hết bạn phải kiếm cho ra tiền, khi nào có 
tiền rồi thì may ra mới có hạnh phúc. Tương tự 
như thế đối với mọi thứ trong cuộc sống: lạc thú, 
tình yêu, quyền lực, danh vọng... Tuy nhiên, đối 
với hạnh phúc tìm kiếm được từ bên ngoài, bạn 
chỉ có thể chủ động một nửa, một nửa còn lại 
tùy thuộc vào đối tượng của hạnh phúc. Và đời 
sống hạnh phúc bên ngoài tất nhiên không thể 
tồn tại lâu dài vì sự thay đổi liên tục của cuộc 
sống vô thường. Ngược lại là con đường tìm kiếm 
hạnh phúc ở bên trong. Trên con đường này, bạn 
không cần thiết phải tìm kiếm một đối tượng 
cho hạnh phúc vì chính bạn là nền tảng cho 
hạnh phúc sinh khởi. Những gì cần thiết phải 
làm ở đây là khơi nguồn cho hạnh phúc nội tại 
được tuôn trào bằng cách đánh thức mọi tiềm 
năng hạnh phúc vốn có trong tâm thức của bạn. 
Đấy chính là đời sống của hiểu biết và yêu 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 13 


thương. Ở đâu có hiểu biết và yêu thương thì ở 
đó có hạnh phúc. Nguồn hạnh phúc nội tại này 
là gia tài thực thụ của bạn, là nguồn sinh lực vô 


tận, không hề mai một theo thời gian. 


Bốn chân lý của hạnh phúc 


Tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc và không 
muốn khổ đau. Tuy nhiên, hạnh phúc và khổ 
đau lại là hai mặt của đời sống thực tại. Do đó, 
để có thể xây dựng đời sống hạnh phúc thực 
thụ bạn cần phải quay về với thực tại, hiểu biết 
rõ ràng về khổ đau và bản chất của nó. Đấy 
là lý do tại sao trên con đường tìm kiếm hạnh 
phúc, Đức Phật đã nói về Bốn Chân lý, đó là: 
Khổ dau, nguyên nhân của khổ dau, sự chấm 
dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dút 
khổ đau. Đây là mục đích và ý nghĩa quan trọng 
nhất đối với đời sống của con người. Bốn Chân 
lý này chính là lộ trình dẫn đến đời sống hạnh 
phúc chân thật và bất hoại. Trên thực tế, bạn 
không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách chạy 
trốn khổ đau mà trái lại bạn phải tìm cho ra 
nguyên nhân đích thực của khổ đau. Khi thấy 
được nguyên nhân đích thực của khổ đau cũng 
là khi cánh cửa của hạnh phúc bắt đầu hé mở. 
Và rồi bạn sẽ có khả năng chấm dứt khổ đau 


14 KHẢI THIÊN 


bằng con đường tuệ giác và sự phát triển đời 
sống nội tâm của chính mình. Quán niệm một 
cách sâu sắc về nguyên nhân của khổ đau là con 
đường của tuệ giác; nó không những giúp bạn 
sức mạnh để chấm dứt khổ đau mà còn cho bạn 
những tia sáng giác ngộ, thấy được những điều 
mà bạn chưa từng thấy trong đời. Đấy chính là 
sự chứng ngộ của tự thân, một kinh nghiệm vô 
giá mà không ai có thể ban tặng cho bạn được. 
Bốn Chân lý này là con đường duy nhất để tìm 
kiếm hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu. 


Bốn đức tính để sống hụnh phúc 


Để sống hạnh phúc, bạn cần phải phát triển 
bốn đức tính căn bản đó là từ, bi, hỷ và xả. 

Từ là lòng tử tế, thân thiện. Chúng ta bao giờ 
cũng cảm thấy an vui trước một tấm lòng tử tế 
hay một cử chỉ thân thiện. Trên thực tế, chúng 
ta luôn cảm thấy dễ chịu trước một lời chào hỏi 
hay một nụ cười thân thiện đến từ một người 
bạn quen biết hay thậm chí từ một người xa lạ. 
Lòng từ là nền tảng của sự an vui trong giao tiếp 
với chính bản thân mình cũng như với những 
người chung quanh mình. Không khí an vui, bất 
kể trong nhà hay ngoài đường, không thể có 
được nếu thiếu vắng lòng từ. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 15 


Bi là tấm lòng hiểu biết, sự thông cảm và chia 
sẻ nỗi khổ đau của những người chung quanh 
mình cũng như của chính mình. Nếu bạn không 
có tâm từ bi đối với tha nhân, thì cuộc sống của 
con người trở thành héo hắt, khô cằn. Một em bé 
mới vừa sỉnh ra không thể tự nuôi lớn bản thân 
nếu không có sự chăm sóc và tình thương yêu 
của mẹ. Một người già yếu, bệnh tật không thể 
tự sống nếu không có sự giúp đỡ từ những người 
thân chung quanh. Vì vậy, tâm từ bi chính là cội 
nguồn của đời sống trong một ý nghĩa thiết thực 
nhất. Cuộc sống luôn luôn được nuôi dưỡng bằng 
tâm từ bi. Nếu không có tâm từ bï sẽ không có 
đời sống hạnh phúc nào hiện hữu trên mặt đất. 

Hỷ là lòng vui mừng trước sự thành đạt và hạnh 
phúc của tha nhân. Đây là yếu tố vô cùng quan 
trọng của môi trường và không khí hạnh phúc. 
Vui mừng trước sự thành đạt và hạnh phúc của 
tha nhân là hơi thở chung của niềm hạnh phúc 
giữa ta và người. Vì tâm ghen ty, đối nghịch với 
tâm hoan hỷ, luôn làm cho bạn khó chịu, nó như 
là một loại ghẻ ngứa trong tâm hồn. Bạn sẽ cảm 
thấy bứt rứt, bất an khi nuôi dưỡng lòng ghen ty 
trong con người của mình. Do vậy, hạnh phúc 
trọn vẹn bao giờ cũng cần có một không khí 
hạnh phúc. Dĩ nhiên một mình bạn không thể 
tạo ra không khí hạnh phúc được nếu không có 


16 KHẢI THIÊN 


sự đồng cảm từ những người khác. Sự đồng cảm 
và chia sẻ niềm vui với tha nhân là yếu tố quan 
trọng để xây dựng không khí hạnh phúc. Do đó, 
bạn sẽ đánh mất hạnh phúc của chính mình nếu 
như bạn không thể hoan hỷ trước hạnh phúc của 
tha nhân. 


Xã là cái nhìn chân chính, nhìn đúng với sự 
thật, không bám víu cũng không ghét bỏ. Do 
nhìn như vậy mà tâm của bạn được bình an, tự 
tại. Với tâm xá, bạn sẽ không bị dao động trước 
những thay đổi của đời sống và không bám víu 
vào những nhân duyên vô thường: được, mất, 
khen, chê, vui, buồn, danh vọng và không danh 
vọng. Vì vậy, nếu không có tâm xả làm nền tảng 
thì cuộc sống hạnh phúc của bạn sẽ không thể 
vững chắc lâu dài. 

Khi phát triển bốn đức tính này đến mức hoàn 
hảo, thì hạt giống khổ đau bên trong sẽ không có 
cơ hội sinh sôi nảy nở, ngay cả những khổ đau 
bên ngoài cũng không thể bám vào tâm hồn của 
bạn được nữa. 


Hai con đường thiền định 

Có hai con đường thiền định căn bản có thể 
giúp bạn phát triển tình thương và hiểu biết sâu 
sắc về đời sống, làm cho thế giới nội tâm của 
bạn trở nên an bình và tươi mát. Thứ nhất là 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 1 


quán niệm về bốn nên tảng của đời sống, bao 
gồm thân thể, cảm xúc, tâm thức và các pháp tu 
tập hay các đối tượng của tâm thức. Quán niệm 
ở đây tức là duy trì sự tỉnh thức của bạn trên 
dòng vận hành của thực tại thân và tâm để thấy 
rõ bản chất sinh diệt tương tục của chúng trong 
từng khoảnh khắc ngắn ngủi. Phương pháp quán 
niệm này giúp bạn có thể chuyển hóa cuộc sống 
của mình theo hướng tốt đẹp hơn nhờ vào ánh 
sáng của sự tỉnh thức dựa trên căn bản của thực 
tại mà không cần phải lý sự dông dài. Thứ hai 
là quán niệm về hơi thở. Đây là phương pháp 
an trú trong hiện tại, dễ thực hành, có thể giúp 
bạn định tâm bằng cách theo dõi hơi thở, tập 
trung chú ý vào từng hơi thở vô ra. An trú trên 
hơi thở một cách liên tục, tâm bạn sẽ được an 
định, vượt ra mọi khổ đau do ký ức quá khứ, 
ước vọng tương lai và những suy nghĩ miên man 
không dừng. Đây là cách thức hữu hiệu để khôi 
phục lại năng lượng và sự an bình cho đời sống 
nội tâm. Khi tâm an bình thì cuộc sống của bạn 
sẽ an bình. 


Cởi mở tâm hôn 
Khi khép kín tâm hồn của mình cũng như con 


chim tự bay vào lồng, bạn sẽ tự giam hãm mình 
trong một thế giới chật hẹp. Mặc dù ai cũng 


18 KHẢI THIÊN 


mong muốn những điều tốt đẹp theo ý mình và 
không thích những điều không như ý. Tuy nhiên, 
cuộc sống luôn bao quát cả cái tốt lẫn cái xấu, 
những điều như ý và không như ý. Do đó, nếu 
bạn cố lẩn tránh cái xấu hay những điều không 
như ý bằng cách khép kín tâm hồn của mình lại, 
bạn sẽ tự làm cho mình khó chịu hơn. Trái lại, 
với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón chào 
cả cái tốt lẫn cái xấu sẽ làm cho đời sống của 
bạn nhẹ nhàng hơn và dễ chịu hơn. Khi bạn sẵn 
sàng đón nhận những điều không như ý, không 
có nghĩa là lúc nào những điều đó cũng xảy đến 
với bạn. Nhưng với một thái độ sống cởi mở, bạn 
sẽ làm cho chính bản thân mình tăng thêm nghị 
lực và sự an bình bên trong càng vững chãi hơn. 
Vả lại sống cởi mở, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc 
với những điều tốt đẹp mà bạn chưa từng biết 
và những điều đó có thể giúp bạn chuyển hóa 
những khổ đau của riêng mình. 


Nghệ thuật làm mới 


Làm mới lại là một nghệ thuật để duy trì và 
phát triển cuộc sống theo một khuynh hướng tốt 
đẹp hơn và hoàn hảo hơn. Cũng như chiếc xe đã 
được sử dụng lâu năm, nếu bạn không tu sửa và 
đổi mới các phận cơ khí quan trọng, thì nó không 
thể chạy tốt được. Đời sống con người bao nhiêu 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 19 


năm kinh nghiệm đắng cay, bao nhiêu nỗi khổ 
chất chỗng, vì vậy nó cần phải được làm mới trở 
lại để có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Tất nhiên 
chúng ta không thể “theo lối cũ” để làm mới con 
người của chính mình mà những gì cần làm ở 
đây là thay đổi cái nhìn và nếp sống xưa cũ. Đấy 
là một sự thay đổi và làm mới toàn diện. Trên 
thực tế, bạn không thể từ bỏ một thói quen nếu 
bạn không huân tập một thói quen mới. Chẳng 
hạn, bạn tập thức dậy sớm để thay đổi thói quen 
ngủ dậy trễ. Đó là những gì cần phải làm trong 
nghệ thuật làm mới cuộc sống. Tuy nhiên, trên 
thực tế, để làm mới con người và cuộc sống của 
mình trước hết bạn phải thay đổi cái nhìn của 
mình hay nói khác đi là thay đổi cách suy nghĩ 
và chính cái tâm của mình. Khi tâm bạn thay 
đổi thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Ở đây cần 
lưu ý rằng, bạn có thể thay đổi cuộc sống vật 
chất của mình một cách nhanh chóng, nhưng 
bạn sẽ không thể nào chỉ qua một ngày mà có 
thể thay đổi tâm thức của mình một cách toàn 
diện. Công việc này đòi hỏi những nỗ lực lâu dài 
và sự kiên trì của bản thân. 


Đến với cái vô biên 


Hẳn bạn bao giờ cũng mong muốn mình đi xa 
hơn thực tế bây giờ, tức là mong muốn an bình 


20 KHẢI THIÊN 


hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa và tốt đẹp hơn 
nữa. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể làm được điều 
này bằng chính sức mạnh tịnh hóa nội tâm của 
mình, đó là sức mạnh của sự xả ly. Xả ly là 
sự buông bỏ, không bám víu, không cố nắm giữ 
những nỗi ám ảnh được phóng chiếu trong tâm 
thức, đó là được, mất, vui, buôn, khen, chê, danh 
vọng và không danh vọng. Bao lâu bạn có thể 
sống vượt lên trên những nỗi ám ảnh này thì đời 
sống hạnh phúc của bạn sẽ thật sự đạt đến vô 
biên. Điều thú vị là, trên con đường xả ly, bạn 
không cần phải làm thêm cái gì hết mà trái lại 
chỉ cần bỏ bớt những bám víu âm thầm trong 
tâm thức đi thôi. Đời sống của xả ly là đời sống 
của thực tại vô niệm, nó vốn không cần đến sự 
hiện diện của một cái bản ngã cá thể (cái tôi) 
để được an bình và hạnh phúc. Thật vậy, trong 
một giấc ngủ thật sâu và thật an lành, bạn thật 
sự đâu cần đến sự hiện diện của cái tôi? Trong 
một nụ cười viên mãn bạn cũng đâu cần đến cái 
tôi? Trong một trái tìm nồng ấm của yêu thương 
bạn cũng đâu cần đến cái tôi? Và vì vậy, để đạt 
đến niềm hạnh phúc vô biên, trên căn bản, bạn 
hãy cố gắng buông bỏ cái tôi ích kỷ và nhỏ nhoi 
của mình. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 21 


Nương tựa vào nhau 


Mọi thứ trên thế gian này đều phải nương tựa 
vào nhau để tổn tại. Hạnh phúc của con người 
cũng như thế! Bạn không thể bảo vệ hạnh phúc 
của mình bằng cách chỉ biết đến mình mà thôi. 
Cuộc sống luôn cần có nhau, nhất là khi bạn 
đang trong giai đoạn của tuổi thơ, tuổi già và 
bệnh tật. Nếu như chúng ta cần có không khí để 
hít thở, thì hạnh phúc cũng cần có không gian và 
môi trường của nó. Không gian của hạnh phúc 
là cái tâm của bạn, tâm càng lớn chừng nào thì 
hạnh phúc càng tràn đầy chừng đó. Trong khi 
môi trường của hạnh phúc chính là thái độ tử tế 
và thân thiện giữa bạn và người. Trên thực tế, 
hạnh phúc của bạn sẽ bị lung lay ngay tức khắc 
nếu bạn không được đối xử tử tế, cho dù bạn có 
đầy đủ những thứ mà mình mong muốn. Rõ ràng 
chúng ta luôn cần có những tấm lòng tử tế để 
duy trì hạnh phúc của mình. Khi gia đình của 
nhà hàng xóm đánh giết nhau thì làm sao mà 
bạn có thể bình an được? Khi lái một chiếc xe 
hơi thật sang trọng trên con đường gỗ ghê, nhiều 
ổ gà và bùn lầy thì bạn sẽ cảm thấy khó chịu 
như thế nào? Có lẽ khi đó bạn sẽ thầm trách 
tại sao con đường không tốt hơn! Đấy chính là 
nguyên lý Duyên khởi của hạnh phúc. Khi A 


22 KHẢI THIÊN 


hiện hữu thì B hiện hữu. Khi A không hiện hữu 
thì B cũng không hiện hữu. 

Sống hài hòa 

Để có an lạc, bạn cần phải sống hài hòa với 
chính bản thân mình, với những người chung 
quanh mình và với môi trường thực tế. Đời sống 
hài hòa được thí dụ như nước hòa với sữa để tạo 
nên một vị ngọt cần thiết cho cảm giác. Một ly 
sữa đông đặc sẽ không thể đem đến cho vị giác 
của bạn một sự dễ chịu nếu nó không được hòa 
với nước. Cho nên bất hòa là đầu mối của bất 
hạnh. Một cơ thể thiếu vắng sự hài hòa, quân 
bình sẽ gây ra nhiều thứ bệnh tật. Vợ chẳng hay 
bạn bè không hòa thuận sẽ không có hạnh phúc. 
Các quốc gia không hòa thuận sẽ đi đến chiến 
tranh. Trong thế giới nội tâm, sự hài hòa là một 
yếu tính để sinh trưởng hạnh phúc. Vì lẽ, hạnh 
phúc chỉ phát sinh khi nào có sự hài hòa giữa 
cảm xúc và tâm thức, vì cảm xúc là thức ăn 
của tâm thức. Cảm xúc dễ chịu sẽ làm cho tâm 
dễ chịu, nhưng nếu tâm bất an thì cảm xúc trở 
thành tê liệt. Thí dụ, khi bạn quá lo âu buồn bã 
nên ăn mà không còn biết ngon nữa. Không phải 
vì hương vị của thức ăn tự nhiên trở thành nhạt 
nhẽo mà vì tâm của bạn bất an làm cho cảm xúc 
bị tê liệt nên không thể tiếp nhận được hương vị 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 23 


của nó. Vì vậy, hạnh phúc, trong thực tế, là một 
đứa con được sinh ra từ đời sống hài hòa của 


cảm xúc và tâm thức. 
Tìm lại sự bình an 


Có những khi lâm vào một hoàn cảnh rối ren, 
bế tắc làm cho bạn cảm thấy thất vọng và đau 
khổ, dĩ nhiên trong những lúc như thế bạn cần 
phải làm một cái gì đó để khôi phục lại sự bình 
an cho đời sống của mình. Con đường nhanh 
nhất và dễ nhất để tìm lại sự bình an là hãy 
làm một việc thiện. Khi bạn làm một việc thiện 
dù nhỏ nhoi như thế nào đi nữa nó cũng đem 
lại cho bạn một niềm vui thầm kín. Bạn sẽ thấy 
rằng việc làm của mình có ý nghĩa, và do đó 
cuộc sống của mình vẫn còn có ý nghĩa. Điều 
này sẽ giúp lấy lại niềm tin và tăng thêm sức 
mạnh cho đời sống nội tâm. Việc thiện ở đây 
không chỉ là một sự giúp đỡ kẻ khác mà còn là 
một hành động mang tính cách thanh tịnh (làm 
cho trong sạch) như lượm rác, quét dọn, lau nhà, 
rửa xe, giặt áo quần... Bạn sẽ không ngờ được kết 
quả lớn lao như thế nào khi một thiện niệm phát 
khởi trong tâm hồn của bạn. Thực tế cho thấy 
rằng tất cả mọi sự tốt đẹp trên thế gian này đều 


xuất phát từ những ý niệm thiện. 


24 KHẢI THIÊN 


Phụng hiến 


Phụng sự và hiến dâng là cách thức nuôi dưỡng 
hạnh phúc. Khi bạn có một đồng và bạn tiêu xài 
nó, thì đồng đó được xem như đã hết. Nhưng 
khi bạn đem đồng đó giúp đỡ cho người khác 
thì đồng đó “vẫn còn” trong ý nghĩa từ thiện. 
Cũng vậy, khi bạn phụng sự tha nhân bạn sẽ 
không mất cái gì hết mà trái lại bạn sẽ cảm nhận 
hạnh phúc nhiều hơn khi thấy việc làm của 
mình mang ý nghĩa vị tha. Suy cho cùng, kết quả 
của phụng sự và hiến dâng bao giờ cũng được 
nhân đôi, một phần cho người và một phần cho 
mình; tặng phẩm cho người và niềm vui thì cho 
chính mình. Đấy quả là một sự chăm sóc khôn 
ngoan cho hạnh phúc của bản thân. Trong một 
góc nhìn khác, phụng sự tha nhân chính là để 
hoàn thiện ý nghĩa và giá trị cho đời sống của 
chính mình. Do đó, chúng ta nên vui mừng khi 
được phụng sự nhiều hơn là hãnh diện vì phụng 
sự. Một người bình thường sẽ nói rằng tôi vì mọi 
người mà phụng sự, nhưng một người cao thượng 
thì sẽ nói rằng fôi phụng sự mọi người là để hoàn 


thiện đời sống của ôi. 
Tr¡ ân 


Có nhiều lý do mà chúng ta cần phải tri ân 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 25 


đối với những øì đã đem lại cho ta cuộc sống an 
lành, hạnh phúc. Nhưng có một ý nghĩa sâu xa 
của sự tri ân đó là khi bạn tri ân một người hay 
một hành động tốt đẹp, bạn đồng thời khởi sinh 
những thiện niệm ban đầu qua những giá trị mà 
bạn nhận diện được bằng chính kinh nghiệm 
của mình. Do đó tri ân không chỉ là một sự biết 
ơn hay cảm ơn mà còn là sự khởi đầu của đời 
sống thánh thiện. Trong đời sống thế tục cũng 
như tôn giáo, bạn luôn được khuyến khích học 
tập về sự tri ân cha mẹ, thầy bạn, đất nước... 
Trong lĩnh vực tâm linh, bạn luôn tri ân các bậc 
thánh hiền đã soi sáng cho bạn con đường đi 
đến đời sống hạnh phúc vĩnh cửu. Không biết 
tri ân thì không thể biết trân quý những giá trị 
của cuộc sống. Đối với hạnh phúc của bản thân, 
niềm tri ân đối với cuộc sống của bạn càng sâu 
sắc chừng nào thì xung lực của hạnh phúc càng 
mãnh liệt chừng đó. Cũng như khi phát hiện ra 
rằng bạn được yêu thương nhiều hơn là những 
gì bạn nghĩ, chắc chắn khi đó bạn sẽ cảm nhận 
hạnh phúc nhiều hơn và sâu sắc hơn. Vì vậy, khi 
khởi niệm tri ân, bạn sẽ thấy cuộc đời của mình 
rất ấm áp, thấy mình đang được sưởi ấm bởi 
tình thương, và thấy rằng cuộc sống của mình 
không hề cô đơn. Đấy là giá trị của sự tri ân. 


26 KHẢI THIÊN 


Cái nhìn bình đẳng 

Mỗi người đều cưu mang một thân phận khác 
nhau được tạo tác từ chính nghiệp cá thể. Tuy 
nhiên, mọi người ai cũng mong muốn hạnh phúc 
và chán ghét khổ đau. Do vậy, ước mong được 
hạnh phúc của mình cũng giống như ước mong 
được hạnh phúc của mọi người; và nỗi chán ghét 
khổ đau của mình cũng là nỗi niềm tha thiết của 
mọi người. Thấy rõ điều này sẽ giúp cho chúng 
ta dễ dàng cảm thông với mọi người. Bạn sẽ thấy 
mình và người giống hệt nhau trong ước mong 
được hạnh phúc và trong sợ hãi khổ đau. Đây là 
cái nhìn bình đẳng về thân phận con người, nó 
sẽ giúp bạn vượt qua những hiểm khích ghen ty 
và đi đến cảm thông. Trên con đường tìm kiếm 
hạnh phúc, cái nhìn của bạn càng bình đẳng 
chừng nào thì cuộc sống của bạn càng cởi mở 
chừng đó; bạn sẽ có thêm nhiều bạn bè cũng 
như giảm bớt những phiền giận do tâm phân 
biệt gây ra. Sự bình đẳng này là bản chất của 
cuộc đời cho dù bạn không muốn thì nó vẫn là 
như thế. Trái lại càng cố làm cho mình khác biệt 
hơn người thì càng cô đơn hơn mà thôi. 


Nhất tâm, thở và cười 


Nhất tâm, thở và cười là nhu yếu của hạnh 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 27 


phúc. Khi tâm bạn bị phân tán mông lung, bạn 
không thể nào tạo ra hạnh phúc được cũng như 
không thể nào thụ hưởng hạnh phúc được, cho 
dù tất cả đang hiện bày trước mặt. Nhất tâm là 
làm cho tâm tập trung vào một đối tượng mà 
thôi. Khi tâm được tập trung, tự nó sẽ chế tác 
ra một nguồn năng lượng của an lạc làm cho 
cả thân và tâm được an bình. Tuy nhiên, bản 
chất của tâm trí bình thường vốn rất xao động, 
tự nó không thể tập trung an định được vì vậy 
nó cần được rèn luyện bởi ý thức. Trong các 
phương pháp làm cho tâm an định, hơi thở là 
một phương tiện thần diệu có thể làm cho tâm 
an tịnh nhanh chóng và hiệu quả. Khi bạn chú 
tâm theo dõi hơi thở, làm cho hơi thở an tịnh thì 
tâm sẽ an tịnh. Trên thực tế, nếu hơi thở không 
lắng dịu thì tâm sẽ không thể an tịnh được. Do 
đó, luyện tập chú tâm theo dõi hơi thở bạn sẽ 
từng bước khơi dậy sự an bình trong nội tâm. Khi 
tâm an bình thì nụ cười sẽ xuất hiện. Bạn cười 
nhiều sẽ làm cho cuộc sống tươi mát và giảm 
thiểu phiền muộn. Có lẽ tập cười một cách hồn 
nhiên còn khó hơn là tập khóc. Nụ cười là biểu 
hiện của hạnh phúc và cũng là tiềm năng đem 
lại hạnh phúc. Thật vậy, bao giờ chúng ta cũng 
dễ chịu khi thấy một nụ cười hồn nhiên. 


28 KHẢI THIÊN 


Như những nguyên lý của đời sống an lạc, 
những hạt nhân của hạnh phúc mà chúng ta vừa 
bàn đến nếu được khai mở và phát triển nó sẽ 
làm cho đời sống hạnh phúc của chúng ta trở 
nên toàn diện và ngày càng viên mãn. 


MỘT ĐỊNH NGHĨA CẦN THIẾT 


B" đang sống giữa đầy dẫy khổ đau với 
những điều bất như ý? Bạn đang cố tìm 
một lối thoát khả dĩ và thực tế để có thể vượt ra 
khỏi những căng thẳng và chán chường? Bạn đã 
quá mỏi mệt trong chờ đợi và khao khát về một 
cuộc sống tốt đẹp hơn? Bạn đang rơi vào hoàn 
cảnh kiệt lực, khốn cùng? Và bạn đang thực sự 
mong muốn hạnh phúc, dù chỉ trong giây lát, 
nhưng không biết bắt đầu từ đâu? 


Khi tự hồi như vậy là khi bạn bắt đầu đối diện 
với chính bản thân mình và đối diện với những 
ước vọng chân thành của mình. Rõ ràng trong 
một hoàn cảnh như thế, vẻ hào nhoáng phong 
lưu bên ngoài — danh vọng, địa vị và quyển lực — 
không còn đủ sức mạnh để che đậy cái khổ đau 
bên trong đời sống nội tâm của bạn nữa. Nó cũng 
không giúp đỡ gì được cho bạn; và từ trong sâu 


30 KHẢI THIÊN 


thắm, chính bạn thực sự cũng không cần đến nó 
nữa cho dù bạn phải sống bám víu vào nó. Suy 
cho cùng, vẻ hào nhoáng phong lưu bên ngoài 
chỉ là cái mặt nạ mà bạn phải mang vào để “đối 
nhân xử thế” mà thôi! Đấy chính là cái tập khí 
gian dối, không thành thật với chính mình, một 
thói quen hầu như rất “bình thường” ở những 
người đã trưởng thành. Trẻ con thì không như 
thế. Với cái tâm trong sáng và hồn nhiên, chúng 
luôn luôn bày tổ một cách thẳng thắn những gì 
thích hay không thích. Đối với chúng, cảm xúc 
và lý trí luôn thật thà và hòa quyện lẫn nhau; 
khi vui sẽ cười, khi đau đớn hay bực tức sẽ khóc. 
Với bản chất hồn nhiên, chúng hầu như chẳng 
quan tâm gì đến cái vẻ hào nhoáng bên ngoài 
mà phải che giấu hay cố nén lại bên trong những 
cảm xúc và suy nghĩ của mình. 


Tại sao người lớn lại có những thói quen 
ưa thích che giấu như thế? Bởi vì chúng ta 
luôn e sợ rằng mình sẽ bị kẻ khác chê cười và 
khinh bỉ; và rằng cái tự ngã của mình vốn được 
trang điểm bởi danh vọng và quyền lực sẽ bị 
tốn thương nếu để kẻ khác biết được sự thật bên 
trong con người của chính mình. Và hiển nhiên, 
khi thường xuyên đắm chìm trong nỗi sợ hãi này 
thì sức sống tự nhiên của bạn sẽ mất dần khả 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 31 


năng phát triển sự an bình bên trong tâm hồn. 
Cũng chính vì thói quen ưa che giấu, bắt nguồn 
từ nỗi sợ hãi của tự ngã, mà đôi khi ý nghĩa và 
giá trị đích thực của cuộc sống đều bị thay đổi, 
mọi cảm xúc thành thật đều bị che giấu hay 
biến dạng, và thế giới của tâm tư trở nên ngày 
càng phức tạp. Vưi không còn thuần túy là vui 
nữa, buôn cũng không còn là buồn nữa mà ở đó 
là một thế giới vui buồn lẫn lộn! Đấy chính là 
căn bệnh bất an của đời người; và cũng từ đó, 
con người ngày càng lún sâu vào thói quen gian 
dối đến nỗi biến cái thói quen gian dối thành 
một thứ công ước ứng xử trong xã hội của những 
người lớn. Hẳn nhiên, bao lâu cuộc sống của bạn 
còn được định đoạt hay lệ thuộc vào những thứ 
công ước ứng xử như thế thì cuộc tìm kiếm hạnh 
phúc chân thật của bạn vẫn là con đường của 


mong ước viển vông đầy sương khói. 


Vì vậy, đây là thời điểm chúng ta cần thiết 
quay trở lại để tìm kiếm cho chính mình mội 
định nghĩa chân thật về hạnh phúc và rồi chính 
nó sẽ xuất hiện như một thứ ánh sáng nội tâm, 
một lối thoát bằng tri kiến cho những bế tắc ảm 
đạm trong cuộc sống của mình. Dĩ nhiên, bạn 
không cần thiết phải trở thành một học giả để 
đề xuất hay thành lập những định nghĩa mang 


32 KHẢI THIÊN 


tính cách lý thuyết. Những gì bạn cần phải làm 
ở đây là hãy thành tâm nói với chính bản thân 
mình một ý nghĩa chân thật nhất về cuộc sống 
và hạnh phúc trong hoàn cảnh rất cá thể của 
mình. Càng đem cuộc sống về với sự thật chừng 
nào thì con đường lãnh hội thực tại càng sáng tỏ 
chừng ấy. Khi đã đem tất cả về với sự thật, hay 
nói khác đi là sống với sự thật thì một năng lực 
đặc biệt của ý thức sẽ xuất hiện và do đó khả 
năng tiếp cận với hạnh phúc chân thật cũng sẽ 
bắt đầu xuất hiện. Đây là lý do tại sao chúng ta, 
trên con đường tìm kiếm hạnh phúc chân thật, 
cần thiết phải bỏ lại đằng sau mọi công ước ứng 
xử để quay về với sự thật ban sơ, thuần khiết. Vì 
lẽ điều kiện để sinh khởi hạnh phúc thường rất 
giản dị và đơn sơ. Thực tế cho thấy rằng một ly 
nước trong cơn khát giữa nắng cháy của mùa hò 
có thể đem lại cho ta hạnh phúc. Một nụ cười 
hồn nhiên bất chợt của trẻ thơ cũng có thể làm 
cho ta cảm thấy hạnh phúc. Bắt kịp chuyến xe 
buýt trong lúc đang gấp gáp cũng có thể đem 
lại cho ta hạnh phúc. Nhưng trên hết, biết chấp 
nhận sự thật và sống tùy thuận theo sự thật vẫn 
là cách thức tốt nhất để xây dựng hạnh phúc 


cũng như làm cho nó tổn tại lâu dài. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 33 


Trong một mức độ tỉnh tế hơn, hạnh phúc cho 
dù có bao la mênh mông như thế nào đi nữa thì 
tính chất thầm lặng của nó vẫn là sự bình an nội 
tại — một sự an lạc sâu thắm bên trong tâm hồn. 
Vâng, sự bình an nội tại chính là tất cả những 
gì cần thiết cho nền tảng của hạnh phúc, và đó 
chính là suối nguồn hạnh phúc chân thật. Bạn 
nên nhớ rằng bất kỳ khi nào và ở đâu cũng như 
bất kỳ cái gì hay hành động nào có thể đem lại 
cho bạn một sự bình an và thanh khiết trong tâm 
hồn thì cái đó lập tức trở nên có ý nghĩa cho đời 
sống của bạn. Và sự hiện hữu của ý nghĩa đó 
luôn cưu mang trong chính nó một giá trị bất 
định có thể sánh với những øì thiêng liêng nhất 
trên cuộc đời này. Chính vì hạnh phúc có một 
giá trị bất định nên biểu hiện của nó rất đa dạng 
trong các sinh hoạt hàng ngày, bao quát cả thế 
giới tâm lý và vật lý. 

Hẳn bạn cũng thấy rằng sự vất vả của người mẹ 
nuôi con có thấm thía gì so với niềm vui sướng 
bên trong tâm hồn của bà khi bà nhìn thấy sự 
trưởng thành và hạnh phúc của con cái. Ở đây 
rõ ràng nếu có một sự bình an thực thụ bên trong 
tâm hồn thì dầu thân thể có vất vả như thế nào 
đi nữa cuộc sống vẫn tràn đây hạnh phúc và tỏa 


sáng những giá trị đích thực của nó. 


34 KHẢI THIÊN 


Cũng vậy, cho dù bạn là người sở hữu cả thế 
gian này nhưng từ trong sâu thắm nếu không có 
sự bình an nội tại thì bạn vẫn là kẻ bất hạnh mà 
thôi! Tình yêu, tiền tài, danh vọng, quyển lực tất 
cả những thứ đó đều có giá trị nhất định của nó 
và chúng dĩ nhiên có thể đem đến cho bạn một 
sự thỏa mãn và một niềm kiêu hãnh lớn lao. 
Nhưng chúng không hẳn sẽ đem đến cho bạn 
một đời sống hạnh phúc chân thật. Khi nội tâm 
tràn đây đau khổ, cho dù bạn có sống trong một 
lâu đài nguy nga lộng lẫy, thì chính lâu đài ấy 
cũng chỉ là nơi giam hãm bạn mà thôi. Không có 
tòa lâu đài nào có thể ban cho bạn hạnh phúc, 
nếu từ nội tâm của bạn không có hạnh phúc. 
Hạnh phúc đích thực bắt nguôn từ sự bình an nội 
tại; và sự bình an đó chỉ có thể sinh khởi ngay từ 
trong tâm thức của chính bạn. 


Ở đây, điều kiện thiết yếu cho sự bình an nội 
tại sinh khởi chính là ánh sáng của tuệ giác 
thanh tịnh, một loại ánh sáng sơ nguyên của 
tâm thức không bị tác động bởi sự chỉ phối của 
tự ngã, cói tôi và cái của tôi. Khi quán niệm 
một cách sâu sắc về thời điểm sinh khởi của 
hạnh phúc, bạn sẽ thấy rằng trong những 
khoảnh khắc chớp nhoáng đó — khoảnh khắc của 
hạnh phúc đích thực — dường như không có bất 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 35 


kỳ một dấu vết nào của tự ngã xuất hiện trong 
tâm thức của bạn. Tất cả những gì có mặt trong 
con người của bạn lúc bấy giờ chỉ là một nguồn 
sống tỉnh khôi tràn đầy cảm thọ của hỷ lạc. Đấy 
chính là thời khắc mà bạn thực sự rùng mình và 
ngây ngất trước vẻ đẹp tuyệt vời của một bông 
hoa đang nở, một nụ cười hồn nhiên, một ánh 
mắt của yêu thương, một hạt sương buổi sáng, 
một chiếc lá rơi hay một thoáng hương thơm từ 
loài hoa dại... Thật vậy, hạnh phúc đích thực chỉ 
xuất hiện khi mọi bóng dáng của tự ngã vắng 
mặt. Vì sự bình an sâu lắng bên trong tâm hồn, 
trên thực tế, không hề liên hệ gì đến những toan 
tính của tự ngã. Trái lại, chính những toan tính, 
so bì hay nói khác đi là những tâm thức phân 
biệt của cái bản ngã luôn khuấy động sự bình 
an sâu thẳm ở bên trong. Cho đến khi nào bạn 
có thể gác sang một bên những vương vấn của ý 
thức tự ngã và sống an nhiên giữa lòng thực tại, 
thì bạn mới có thể an trú một cách vững chắc 
trong sự bình an sâu thẳm này. Lúc bấy giờ, thế 
giới bên ngoài cho dù có bức bách đảo điên như 
thế nào đi nữa cũng không thể lấy đi cuộc sống 
bình an thanh thắn bên trong con người của bạn 
được. Bạn nên nhớ rằng, sự thanh khiết của một 
tâm hồn không bản ngã chính là nguồn sinh lực 
căn bản của đời sống hạnh phúc chân thật. 


GỘI RỬA NỘI TÂM 


rong thế giới tương duyên, mỗi con người 
vn ta đều có hai đời sống vừa mang 
tính cách cá thể lại vừa mang tính cách cộng 
đồng, đấy là đời sống nội tâm bên trong và đời 
sống vật chất bên ngoài. Hai đời sống này luôn 
có quan hệ chặt chẽ với nhau. Dĩ nhiên, không 
ai có thể phủ nhận rằng, thế giới vật chất hay 
nói một cách bao quát hơn là những gì thuộc về 
thế giới vật lý luôn đóng một vai trò quan trọng, 
cung ứng những nhu cầu cần thiết cho đời sống 
con người. Tuy nhiên, đời sống vật chất tự nó 
không nắm giữ vai trò vận hành cuộc sống mà 
trái lại chính đời sống nội tâm làm điều đó. Vì 
vậy, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc chân 
thật, bạn cần thiết phải bắt đầu từ cuộc sống nội 
tâm. Bản chất của đời sống nội tâm, tuy nhiên, 
quả là một thế giới rất phức tạp đầy tham vọng: 
nó không chỉ cưu mang những gì cần thiết cho 


38 KHẢI THIÊN 


cuộc đời mà nó còn cưu mang tất cả những thứ 
không cần thiết và thậm chí là rác rưổi của cuộc 
đời. Những buồn, giận, ganh, ghót, nuối tiếc, hận 
thù, v.v. tất cả đều được dung chứa trong cái 
kho vô hình của nội tâm. Có những chuyện xảy 
ra đã ba bốn chục năm nhưng khi có dịp chúng 
vẫn khơi dậy trong tâm như là chuyện nóng hổi 
mới vừa xảy ra. Thật vậy, chính cái bản chất 
bám víu của tự ngã là một thứ thuốc phiện đưa 
con người đến những cơn nghiện ngập - vật vã 
triển miên. 

Thực tế cho thấy rằng, do thói quen ưa thích 
bám víu của tự ngã nên tâm thức luôn cưu mang 
trong chính nó những nguồn tiềm lực đổi dào 
của cả ánh sáng lẫn bóng tối; trong đó, bóng 
tối - những nỗi ám ảnh từ khổ đau và đam mê 
trong quá khứ cũng như những nỗi lo âu, sợ hãi 
về tương lai —- bao giờ cũng vượt trội hơn hết. 
Chính vì thế mà dòng vận hành của cuộc sống 
luôn gắn liền với khổ đau thay vì hạnh phúc. 
Đấy là lý do tại sao con người phải nỗ lực để 
xây dựng hạnh phúc trong khi khổ đau thì dường 
như lúc nào và ở đâu cũng có mặt. Giữa một 
thực tại như thế, bạn có thể làm gì để rửa sạch 
những thứ rác rưởi trong tâm, đưa nó về với cái 
bản thể uyên nguyên trong sạch vốn phủ đầy 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 39 


năng lượng ánh sáng cho cuộc sống hạnh phúc 
của chính mình? 


Ở đây, điều kiện quan yếu nhất trong việc 
gội rửa mọi thứ rác rưởi trong tâm hồn chính 
là con đường fĩnh tâm thiền định, con đường 
nhìn vào bản chất thực thụ của đời sống bên 
trong con người của chính mình. Chỉ khi nào bạn 
nhìn thẳng và nhìn thật một cách nghiêm túc 
về những thực tại trong tâm thức của mình, thì 
khi đó chính bạn sẽ tổ ngộ được những gì thật 
sự cần thiết cho đời mình và những gì thật sự là 
rác rưởi. Bạn nên nhớ rằng thực tại của tâm thức 
bao giờ cũng là cái kho chứa tổng hợp, nó có thể 
dung chứa tất cả mà không hề phân biệt tốt xấu. 
Hễ cái nào ảnh hưởng lớn và có xung lực mạnh 
thì cái đó nổi bật lên trong tâm và thậm chí biểu 
hiện qua các cảm xúc hoặc hành động của thân 
thể vật lý. Ngược lại, cái nào xung lực yếu ớt thì 
lặng lẽ như những ảo ảnh khi ẩn khi hiện một 
cách mơ hồ trong tâm thức mà thôi. Chẳng hạn, 
khi một cơn tức giận tột đỉnh xảy ra, bạn có thể 
làm bất kỳ chuyện gì mà không còn nghĩ đến 
những hậu quả nguy hiểm nữa. Ở đỉnh điểm 
của cơn sân giận, lý trí của bạn không còn đủ 
sức mạnh để kiểm soát hay kiềm chế các hành 
xử của bạn nữa. Rõ ràng, do ảnh hưởng của cơn 
giận quá lớn nên nó đã che khuất toàn bộ trí 


40 KHẢI THIÊN 


khôn của bạn và lúc bấy giờ chỉ có xung lực 
mãnh liệt của cơn giận dữ, đó mặt tía tai, thúc 
ép bạn làm những điều mà lúc bình thường bạn 
không thể làm được. 


Vì lẽ đó, để rửa sạch những thứ rác rưởi trong 
cuộc sống của mình, công việc đầu tiên là bạn 
hãy nhìn vào thế giới nội tâm của chính mình 
với tư cách là người quan sát trung thực, không 
thành kiến. Và hãy nhìn xem cái gì thật sự là 
rác rưởi, là những thứ khổ đau không cần thiết 
thì bạn đừng bận tâm đến nó nữa; bạn hãy cố 
gắng làm công việc này một cách thường xuyên. 
Vì theo lẽ tự nhiên, những gì không được quan 
tâm sẽ tự nguội dần và tắt lịm, không còn hoạt 
động nữa. Ở đây, nên lưu ý rằng bạn chỉ đóng 
vai trò là người quan sát đơn thuần chứ không 
cần phải phần kháng lại những ý tưởng và cảm 
xúc của mình. Khi làm người quan sát có nghĩa 
là bạn sẽ thay đổi tình trạng của mình từ tư thế 
bị động sang chủ động một cách tự nhiên; điều 
này không khó khăn øì lắm, nhưng nó luôn luôn 
đòi hỏi một sự kiên trì và bền chí mới có thể trở 
thành một người quan sát thực thụ. Bao giờ cũng 
vậy, cái khó luôn nằm ở chỗ bạn có đủ kiên trì 
và thường xuyên quan sát từng cảm xúc, từng 
suy nghĩ, và từng ý niệm sinh diệt trong thế giới 
nội tâm của mình hay không? Nếu mỗi ngày bạn 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 41 


cần phải tắm rửa một lần thì tâm hồn mình cũng 
thế, nó cần được gội rửa hàng ngày một cách 
thường xuyên. Dừng lại để quan sút dòng vận 
hành của các cảm xúc và tâm tư là việc làm vô 
cùng quan trọng ở bước đầu, nó sẽ tạo nên một 
nên tảng vững chắc cho đời sống an bình của nội 
tâm. Vì lẽ, bao lâu bạn còn chạy theo cảm xúc 
và thói quen suy nghĩ miên man bất định của 
mình thì bấy lâu bạn vẫn là kẻ nô lệ cho những 
thói quen và cảm xúc đó; và như thế, đời sống 
của bạn chẳng khác nào là một cái bong bóng 
đứt dây bay lơ lửng, gió thối chiều nào bay theo 
chiều đó, khi vui khi buồn hết sức vô chừng. 
Chạy theo một thói quen hay một cảm xúc cũng 
có nghĩa là bị săn đuổi bởi một thói quen hay 
một cảm xúc; đường nào bạn cũng vừa là ké nô 
lệ của chính mình lại vừa là kẻ chủ nô tạo ra 
các trói buộc cho chính mình. Bởi lẽ, cảm xúc 
thì luôn luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc 
như đói, khát, nóng, lạnh, buồn, vui, ghét, muốn; 
tâm trí cũng vậy, nó cứ suy nghĩ miên man một 
cách vô định không ngừng, ngày mơ, tối mộng. 
Có nhiều khi bạn thật lòng mong muốn dừng 
lại dòng suy nghĩ của mình trong giây lát để 
tâm hồn được thanh thản nghỉ ngơi, nhưng thói 
quen suy gẫm cứ tiếp tục xô đẩy bạn vào dòng 
chảy của tư duy liên hồi bất tận. Quả thật, hầu 


42 KHẢI THIÊN 


hết thời gian bạn bị khống chế bởi chính những 
suy nghĩ miên man vô định của mình. Và cũng 
chính dòng suy nghĩ miên man này đã lấy đi sự 
bình an nội tại của bạn, đồng thời nó chia rẽ và 
phân tán nội tâm của bạn thành những mảnh 
vụn rác rưởi, hết nghĩ đến cái này lại nghĩ đến 
cái khác, rốt cuộc chẳng biết mình muốn nghĩ 
cái gì! Nhưng điều trớ trêu là con người luôn 
có khuynh hướng tự xem những suy nghĩ của 
mình, những cảm xúc của mình là “con người 
thật sự” của chính mình. Đây là giềng mối của 
mọi sự trói buộc, mà kẻ trói buộc lại là chính 
mình chứ không ai khác! Do đó, bao lâu bạn 
còn xem những suy nghĩ miên man bất định và 
những cắm xúc trào dâng liên hồi là cái tôi của 
bạn, là chính con người của bạn, thì bấy lâu bạn 
vẫn là kẻ vừa chạy theo và vừa bị rượt đuổi. Một 
lối sống vừa chạy theo vừa bị rượt đuổi liên tục 
như thế, làm sao bạn có thể tìm kiếm đâu ra một 
sự bình an đích thực cho chính mình? 


Do đó, thực tập quan sát và làm người quan sát 
những suy tư, những cảm xúc, cho đến những ý 
niệm sinh diệt liên hồi trong nội tâm của mình 
là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Điểm 
then chốt cần lưu ý ở đây là, mặc dầu bạn không 
phản kháng lại những xung động, cảm xúc trong 
nội tâm của mình, nhưng khi “dừng lại để quán 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 43 


sát” có nghĩa là bạn không tiếp thêm năng lượng 
cho chúng nữa. Và vì vậy, mức độ nóng bỏng 
của các cơn xung động khao khát sẽ tự nguội 
dần. Theo nguyên lý của nhân duyên, những 
gì không được quan tâm đến hay không được 
chăm sóc và truyền tiếp năng lượng thì nó sẽ 
tự tan hoại theo thời gian. Làm như thế bạn sẽ 
từng bước tách mình ra khói những ràng buộc 
trong thế giới của cảm xúc, chạy theo hay bị 
rượt đuổi. Bạn sẽ được giải thoát, an lạc ngay 
khi bạn không còn bị đồng hóa với cảm xúc và 
những suy nghĩ miên man cúa chính mình nữa. 
Và khi đã vượt ra khỏi những trói buộc của cảm 
xúc và tư duy, một chiều kích mới của ý thức sẽ 
được khai mở ngay trong dòng tâm thức thanh 
lương của bạn; và ngay tại đây nguồn ánh sáng 
mới của ý thức xuất hiện như là những tia sáng 
tổ ngộ ban đầu. Chính những tia sáng đó sẽ giúp 
bạn xua tan mọi bóng tối ảm đạm của đam mê 
và khát vọng thấp hèn. Nó cũng cho bạn thêm 
sức mạnh để rửa sạch những ảo ảnh của quá khứ 
buồn, giận, hơn, thua; đồng thời xoa dịu những 
lo âu và sợ hãi không cần thiết cho cuộc sống 
của bạn. Năng lượng mới này chính là ánh sáng 
của tuệ giác thanh tịnh vốn không bị ô nhiễm và 
tác động bởi ý thức tự ngã. 


ẢO TƯỞNG VÀ TỈNH THỨC 


hải chăng “dừng lại và quan sát” thế giới 
Hà tâm của chính mình là để tìm kiếm 
một cơ duyên tỉnh thức? Vâng, hoàn toàn đúng 
như thế! Trên đời này không có cái gì quý giá 
hơn sự tỉnh thức từ trong thế giới nội tâm của 
chính mình. Sự tỉnh thức tự nó vốn được xem là 
một phép mầu có thể giải thoát mọi khổ đau trói 
buộc nơi thân phận con người. Tuy nhiên, giá trị 
của sự tỉnh thức không phải nằm ở chỗ nó có thể 
xoa dịu tâm hồn hay an ủi cuộc sống khổ đau 
của bạn mà nằm ở chỗ nó giải thoát bạn ra khỏi 
kiếp nô dịch của một kẻ ôm ấp và sống bám víu 
vào những tri kiến sai lầm của chính mình. Khó 
có thể tưởng tượng được cái phi lý của một kẻ 
vừa làm nô lệ lại vừa chế tác ra những công cụ 
để trói buộc và trừng phạt kẻ nô lệ, tức là trừng 
phạt chính anh ta. Nhưng thực tế rất ít người 
trong chúng ta có thể sống vượt lên trên cái phi 


46 KHẢI THIÊN 


lý này. Trong kinh điển của Phật giáo có đưa ra 


một thí dụ về cái phi lý này như sau: 


Có một anh chàng mỗi lần soi gương anh ta lại 
nầy sinh ra một niềm yêu thích đặc biệt về hình 
ảnh được phản chiếu trong gương. Và do thói 
quen lâu ngày, anh ta tự nhận người trong gương 
là mình trong khi lại quên mất con người thật 
bằng xương bằng thịt của chính mình. Rồi một 
hôm, tấm gương đột nhiên vỡ nát, thế là anh ta 
không còn nhìn thấy được hình ảnh khuôn mặt 
mình trong gương nữa. Như một người điên, anh 
hoảng hốt ôm đầu, vừa chạy vừa la: tôi đã mất 
đầu rồi! Khi đọc câu chuyện thí dụ này, hẳn bạn 
cũng thấy khó mà chấp nhận cái phi lý trong tri 
kiến sai lầm của gã soi gương này. Rõ ràng anh 
ta xử sự như một người điên, không hơn không 
kém. Thế nhưng, nếu đem những tình tiết của gã 
điên này so với thực tế cuộc sống của con người, 
bạn sẽ vô cùng kinh ngạc về mức độ điên rồ mà 
trong chúng ta rất ít người tránh khỏi. Nếu sánh 
với thái độ cố chấp của gã điên này, quả thật 
cái điên rồ trong cách thức bám víu cái ảo tưởng 
tự ngã của con người cũng không thua kém gì. 
Bạn có thế nhìn thẳng vào thực tế trong đời sống 
hàng ngày để kinh nghiệm những cái phi lý nếu 


không muốn nói là vô minh như thế này. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 47 


Thật vậy, tất cả khổ đau và bất hạnh, nói cho 
cùng, đều phát sinh từ tri kiến sai lầm về cái tự 
ngã - cái tôi và cái của tôi. Vì cho rằng cái tôi là 
một thực thể thường hằng, là con người chân thật, 
và là cuộc sống của chính mình mà con người đã 
làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nó. Dĩ nhiên, 
trên bình diện lý thuyết, nếu hồi cái tôi là gì thì 
không ai có thể trả lời một cách rõ ràng, minh 
bạch và vững chắc. Nhưng trên thực tế, cái tôi 
luôn luôn được đồng hóa với sự hiện diện của 
mỗi con người; nhất là trong lĩnh vực tỉnh thần, 
cái tôi gắn liền với cảm xúc, tư duy, tư tưởng, 
ham muốn, tình yêu, khổ đau, hạnh phúc v.v. 
Chẳng hạn, tôi vui, tôi buôn, tôi đau khổ, tôi 
khao khát v.v. Thực ra, sự đồng hóa này chính 
nó là dục vọng cá thể, nó âm thầm bám víu vào 
cái tự ngã mơ hồ để tăng thêm cường độ cảm 
xúc và làm thỏa mãn cơn khao khát của cảm 
xúc mà thôi. Giống như gã soi gương, nhờ hình 
ảnh phần chiếu trong gương mà y biết được diện 
mạo của mình; và khi đã biết được cái diện mạo 
của mình rồi, y không muốn bị mất nó; và vì 
quá đam mê nó nên anh cho rằng nó là thật. 
Cũng vậy, khi con người được sinh ra với một 
danh tính cá thể, chúng ta cứ cho rằng cái danh 
tính đó là mình, là thực thể của mình và là cuộc 
sống của chính mình. Rốt cuộc, tự mình lấy cái 


48 KHẢI THIÊN 


danh tính làm cái tôi hay tự ngã cho mình. Khi 
ai đụng chạm đến tên tuổi của mình thì mình tỏ 
thái độ tự vệ ngay lập tức. Thậm chí bạn có thể 
sẵn sàng thí xả cả thân mạng này và cuộc sống 
này chỉ để bảo vệ cái danh tính của mình mà 
thôi. Vì vậy, chúng ta nên quán niệm rằng: fên 
tuổi chỉ là một nhãn hiệu lâm thời trong khi cuộc 
sống thì luôn luôn thay đổi. 


Trái lại, trong thế giới nội tâm, bạn không thể 
tìm được một thực thể vĩnh hằng nào để có thể 
gọi là tự ngã, ngoài những khát vọng lặng lẽ của 
riêng mình. Vì lẽ, đối với các lĩnh vực thuộc đời 
sống tỉnh thần, dòng vận hành của cảm xúc, ước 
vọng, tư duy, tình cảm, suy nghĩ v.v. là những 
cái gì đó luôn luôn thay đổi trong từng giây từng 
phút. Vì vậy, nếu cái tôi là một với cảm xúc hay 
là một với tư duy, v.v., như thế cái tôi cũng thay 
đổi không ngừng. Một cái tôi thay đổi không 
ngừng như thế thì làm sao có thể gọi là một thực 
thế bất biến được? Nói cho cùng, ảo tưởng về cái 
tôi như một thực thể vĩnh hằng là một tri kiến 
sai lầm; nó thực chất không gì khác hơn là sự kết 
hợp của vô minh và dục vọng cá thể. 

Tuy nhiên, mối nguy hiểm của tri kiến sai lầm 
này là ở chỗ khi bạn nỗ lực bám víu vào cái tôi 
bạn đồng thời tạo ra một loại năng lượng đen tối, 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 49 


ở đó tích lũy các ý niệm nguy hiểm như ganh ty, 
hơn thua, ích kỷ, hận thù, kiêu căng, ngạo mạn, 
tham ái v.v. Đó chính là một nguồn năng lượng 
u ám làm ô nhiễm tâm thức con người và phá 
vỡ cuộc sống bình an của con người. Thí dụ, chỉ 
nói riêng về tính tham lam, có thể nhu câu thực 
tế cuộc sống chỉ đòi hỏi bạn hai mươi hay ba 
mươi đồng một ngày là đủ, nhưng sự tham lam, 
ích kỷ và thói cầu an của cái tôi luôn khiến bạn 
phải tìm kiếm nhiều hơn thế nữa với nhiều lý 
do khác nhau! Và rốt cuộc, hầu như mọi người 
làm việc vất vả không phải vì sự cần thiết của 
đời sống mà vì sự thôi thúc và khao khát của 
cái tôi. Một người sống với cái tôi to lớn làm sao 
anh ta có thể chấp nhận thua thiệt kẻ khác, dù 
rằng trên thực tế anh ta có thừa những gì cần 
thiết cho đời mình. Bạn có thể tự hỏi: tại sao 
hai đứa trổ sau khi gây gổ với nhau, liền sau 
đó lại vui đùa với nhau một cách bình thường, 
dường như không có cái gì vướng bận trong tâm 
hồn của chúng? Trong khi đối với người lớn, nếu 
đã gây gố với nhau rồi thì khó mà có thể chơi 
chung với nhau liền được! Cần phải có thời gian 
để xoa dịu và làm lành. Phải chăng, ở trẻ con ý 
niệm về cái tôi vẫn còn rất mờ nhạt trong các 
lĩnh vực tỉnh thần? Do vậy, mọi việc đến rồi đi 
một cách nhẹ nhàng. Vâng, khóc đó, rồi cười đó, 


50 KHẢI THIÊN 


chắc chắn rằng cuộc sống của trẻ con hồn nhiên 
hơn, thoải mái hơn và hạnh phúc hơn cuộc sống 
của người lớn chỉ vì chúng không cố bám víu vào 
cái tôi khi làm bất cứ điều gì cũng như khi phần 
ứng lại bất kỳ điều gì. 

Rõ ràng, cái tôi càng lớn thì sự bám víu càng 
nhiều; bám víu càng nhiều thì đau khổ càng 
nhiều. Vậy làm sao có thể vượt ra khỏi cái ách 
khống chế của cái tôi? Chỉ có một con đường 
duy nhất đó là hãy là người tỉnh thức! Trừ phi 
bạn là người tỉnh thức, bạn không thể vượt qua 
những trói buộc vô hình phát sinh từ tri kiến 
sai lâm. Cũng như nếu chính bạn không nhận 
ra được sự thật rằng người trong gương chỉ là 
hình ảnh phản chiếu từ con người thật; và rằng 
người trong gương hoàn toàn không phải là con 
người thật, thì bạn không thể cắt đứt mọi ràng 
buộc giữa bạn và phóng ảnh của chính mình 
trong chiếc gương. Sự tự do và giải thoát nằm 
ngay tại đây: tỉnh thức. Bạn nên nhớ rằng, giá trị 
thực thụ của sự tỉnh thức không phải là sự xoa 
dịu những cơn khát vọng cuồng sỉ trong tâm hồn 
hay an ủi cuộc sống đây dẫy khổ đau mà là giải 
thoát bạn ra khỏi kiếp sống tù đày nô dịch bởi 
những tri kiến sai lầm của chính mình một cách 
vĩnh viễn. 


SỨC MẠNH CỦA CẢM XÚC 


ể có một sự tỉnh thức toàn diện, bạn cần 
Đa phải nhìn thật sâu vào tận cùng của 
thế giới nội tâm. Hạnh phúc hay khổ đau, trói 
buộc hay giải thoát tất cả đều nằm ở đó. Thế 
nhưng, sự vận hành cúa tâm vô cùng phức tạp. 
Trong cách nhìn của Phật giáo, thế giới nội tâm 
được trình bày qua bốn lĩnh vực đó là: cảm xúc, 
ảnh tượng của tri giác, sự tạo tác của tâm và 
biểu hiện của ý thức. Thức hay tâm thức là một 
thực tại rất bao quát, nó được xem là khả năng 
nhận biết, đồng thời cũng là kho tàng ký ức của 
con người. Trong khi đó, sự tạo tác của tâm luôn 
gắn liền với đời sống tư duy, với những suy nghĩ 
miên man không dừng; tạo tác ở đây chính là 
dòng vận hành của ý thức, bao gồm những suy 
tư, lo âu, sợ hãi, phán đoán, thành kiến, ước 
VỌNg V.V. Ảnh tượng của tri giác là những khái 


52 KHẢI THIÊN 


niệm, hình ảnh, ngôn ngữ v.v. được biểu hiện 
một cách lặng lẽ trong tâm. Và, cảm xúc chính 
là đời sống thực tế của những cảm giác như vui, 


buôn, đói, khát, nóng, lạnh... 


Ở đây, cảm xúc đóng một vai trò vô cùng quan 
trọng trong sự vận hành của thế giới nội tâm vì 
nó phát sinh ngay điểm tiếp xúc giữa cơ thể vật 
lý và tâm lý, tạo thành những phản ứng cụ thể 
và trực tiếp trong đời sống của con người như 
vui, buôn, hờn, giận... Do vậy, cảm xúc chính là 
những phản ứng trực tiếp khởi sinh từ sự liên hệ 
và tác động qua lại giữa thân thể và tâm thức. 
Nếu không có những liên hệ - tiếp xúc giữa thân 
thể và tâm thức, thì sẽ không có cảm xúc nào 
được phát sinh. Tất nhiên, không có cảm xúc thì 
thế giới của con người sẽ trở nên trơ lì, bất động 
chẳng khác nào thế giới của gỗ đá, vô tri, vô giác. 
Đấy là lý do tại sao cảm xúc, dù chỉ là sự phản 
ảnh và biểu hiện của thân — tâm, nhưng nó lại 
đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển đời sống 
của con người, nhất là đời sống nội tâm. Nói khác 
đi, cảm xúc chính là thức ăn để nuôi dưỡng tâm 
thức, tùy thuộc vào cường độ phản ứng của cảm 
xúc mà tâm thức phát triển theo nhiều hướng 
khác nhau. Chẳng hạn, khi một cảm xúc quá đau 
đớn xảy ra thì bắt buộc tâm phải cảm nhận điều 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC B3 


đó, dù ở bình diện vật chất hay tinh thần. Do 
vậy, nếu bạn muốn tạo dựng cho mình một đời 
sống tự chủ và một sự tỉnh thức toàn diện, thì 
công việc đầu tiên là quan sát và điều phục thế 
giới cảm xúc của chính mình. 

Không như lý trí, cảm xúc bao giờ cũng bộc 
phát một cách trực tiếp và chân thành. Chẳng 
hạn bạn có thể dùng lý trí của mình để che dấu 
cảm xúc của mình không cho nó biểu hiện ra 
ngoài, nhưng bên trong nội tâm bạn chắc chắn 
phải cảm nhận được nó một cách rõ ràng mà 
không thể làm ngơ đi đâu được. Nhất là, trong 
trường hợp cảm xúc bộc phát một cách mạnh 
mẽ, bạn không làm sao mà che giấu chúng được, 
nó sẽ biểu hiện ra ngoài một cách tức thì. Thí 
dụ, ở đỉnh điểm của cơn nóng giận, bạn không 
thể giấu được sự biến dạng (như đỏ mặt tía tai) 
hay những biểu hiện tức tối trên khuôn mặt của 
mình; hoặc là, khi đối diện với những chuyện 
quá tức cười, bạn đành phải bật cười, vậy thôi. 
Do vậy, lý lẽ có thể đánh lừa sự u tối của bạn 
nhưng cảm xúc thì không; trái lại, bạn luôn sống 
theo cảm xúc của mình. Hầu hết những người 
nghiện ngập đều biết rõ rằng ma túy là nguy 
hiểm, là đưa đến chỗ chết dần chết mòn, nhưng 


vì không thể cưỡng nổi cơn vật vã của cảm xúc 


54 KHẢI THIÊN 


khao khát mà một người đàn ông hay một người 
đàn bà dành phải sử dụng nó. Suy cho cùng, 
chính cảm xúc mạnh là hạt nhân tạo nên phong 
ba nội tại, nó đưa đẩy cuộc sống của bạn; nó 
là một thứ lửa lòng, nó thiêu đốt con người của 
bạn; nó tạo thành những thói quen, những tập 
khí cảm nhiễm, và nó trói buộc bạn làm kẻ nô 
lệ của chính mình. 


Trong một ý nghĩa sâu sắc hơn, những cảm xúc 
bộc phát hàng ngày một cách thường xuyên sẽ 
tạo nên những tập khí hay thói quen; và chính 
những thói quen này sẽ tạo nên một cá tính đặc 
thù trong con người của bạn và được dán nhãn 
hiệu bằng những mỹ từ như nhu cầu thẩm mỹ 
hay sở thích riêng tư. Nhưng trong ngôn ngữ của 
Phật giáo, đấy chính là tập quán nghiệp (nghiệp 
huân tập từ thói quen). Vì lẽ, những cảm xúc 
cá thể này không dừng lại như những sở thích 
thẩm mỹ mà nó còn đi xa hơn thế nữa, thẳng 
tiến vào cõi đam mê cuồng nhiệt cùng với cái tự 
ngã. Và bạn sẽ không thể lường được dẫn lực vô 
cùng mãnh liệt của nó cho dù nó có biểu hiện ra 
ngoài hay không. 

Một kinh nghiệm nội chứng về sức mạnh của 
tập khí được nhắc đến trong kinh điển Phật giáo 
như sau. Chuyện kể rằng: Một độ Đức Phật cùng 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC Bỗ 


vị cận sự của Ngài là A-nan đang trên đường du 
hóa. Bỗng dưng có một con chim bồ câu đang bị 
con chim cắt rượt đuổi. Con chim bổ câu hoảng 
hốt sà xuống cái bóng của Đức Phật để trú ẩn, và 
nó đã nằm im ở đó trong chốc lát an bình. Đến 
khi Đức Phật đi qua, con chim bồ câu lại tiếp 
tục sà vào cái bóng của A-nan để trú ẩn. Nhưng 
khi trú dưới cái bóng của A-nan, dường như có 
điều gì đó làm cho chim bồ câu cảm nhận sự sợ 
hãi. Liền sau đó, con chim rùng mình và vụt bay 
đến chỗ khác. Chứng kiến việc đó, một vị đệ tử 
đã hỏi Đức Phật tại sao con chim bồ câu lại tỏ 
vẻ sợ hãi khi núp dưới cái bóng của A-nan, Đức 
Phật trả lời rằng, vì tập khí của sân giận vẫn còn 
âm thầm nông cháy trong tâm thức của A-nan 
làm tỏa ra cái khí chất bất an, nên ngay cả cái 
bóng của ông ta vẫn làm cho con chim khiếp 
sợ. Mẩu chuyện trên đây quả thật là thú vị! Nó 
cung cấp cho chúng ta một cái nhìn rõ nét hơn 
về sức mạnh của tập khí, một loại năng lượng 
thầm lặng của thói quen được huân tập lâu ngày 
và trở thành cái khí phách tiềm ẩn trong mỗi 
Con người. 

Trên thực tế, nếu bạn quan sát những người 
nuôi dưỡng sự thù hận ngấm ngầm bên trong 
hoặc thậm chí người có cá tính nóng nảy, ưa sân 


56 KHẢI THIÊN 


si, bạn sẽ thấy rằng ở họ luôn toát ra một loại 
năng lượng giận dữ làm cho bất kỳ ai đối diện 
cũng cảm thấy khó chịu. Ngay cả những cử chỉ, 
động tác nhỏ nhoi thường ngày của họ cũng toát 
ra một khí chất bất an như sự kinh động của 
người làm cho chim chóc sợ hãi. Sống chung 
với những người như thế bạn sẽ chẳng thấy an 
lành chút nào bởi những trường năng lượng toát 
ra từ khí phách của họ, cho dù những người đó 
không hề có ý hại bạn. Từ đó cho thấy rằng 
những gì được nuôi dưỡng bên trong tâm hồn sẽ 
tạo ra một loại năng lượng nhất định nào đó; và 
các loại năng lượng này luôn chi phối bản thân 
bạn cũng như ít nhiều tác động đến những người 
sống chung quanh môi trường của bạn. 


Hơn thế nữa, các loại năng lượng này, nhất là 
những năng lượng tiêu cực, tự nó có khả năng 
lây nhiễm rất nhanh chóng. Chẳng hạn một 
người mang những tâm niệm hận thù đầy ắp 
trong lòng, anh ta đi tới đâu thì hận thù sẽ đi tới 
đó. Anh ta có thể châm ngòi hận thù cho bất kỳ 
ai mà anh ta gặp; đồng thời anh ta cũng có thể 
kích hoạt mối hận thù ở những người khác nếu 
như họ cũng cưu mang những tâm niệm hận thù 
như anh ta. Đấy là quy luật “đồng thanh tương 


ứng đồng khí tương cầu”; cũng như một loại nam 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 57 


châm, hễ để gần với kim loại thì chúng sẽ tự 
động hút vào nhau. Tương tự như thế, trong thế 
giới cảm xúc, sự lây lan của nó cũng cực mạnh. 
Bạn hãy thử nhìn vào những kiểu mẫu thời trang 
thịnh hành có cái nào là không bắt nguồn từ 
những cẩm xúc cá thể? 


Chính vì vậy, nếu không điều phục được cảm 
xúc của mình thì không chắc gì bạn có thể điều 
phục được tâm mình, huống hồ là thoát khỏi sự 
khống chế của dục vọng và tự ngã. Bạn nên nhớ 
rằng, cảm xúc chính là thức ăn của tâm thức; và 
khi bạn ăn cái gì thì cái đó sẽ trở thành năng 
lượng nuôi lớn đời sống của chính bạn. 


CHÂN LÝ CỦA CỐI BÌNH AN 


hông thể phủ nhận rằng mỗi con người 

chúng ta đang sống với thế giới cảm xúc 
của chính mình, và rằng mọi nhu cầu thiết thực 
của cuộc sống đều được bắt nguồn từ cảm xúc 
cá thể. Chính cảm xúc của chúng ta sẽ tiếp nhận 
phẩm chất của thực tại trước khi nó chuyển giao 
lại mọi định phẩm cho tâm trí hay nói đúng hơn 
là cho tự ngã, cái tôi thích, tôi yêu. Rồi từ nơi 
chân trời của tự ngã, mỗi người tự kiến trúc một 
phối cảnh toàn diện và đa chiều về cuộc sống 
của chính mình. Hẳn bạn cũng thấy rằng, thế 
giới thực thụ của bạn được hình thành không 
phải từ nơi nào khác hơn là ý muốn hay khát 
vọng của bạn. Vâng, chính sở thích cá nhân, cái 
tôi thích, tôi yêu tự nó thiết kế ra cuộc sống của 
mình chứ không ai khác hơn làm công việc đó. 
Và, mặc dầu trong cuộc sống, mỗi người đều có 
những mong muốn khác nhau, nhưng từ trong 


60 KHẢI THIÊN 


sâu thắm chắc chắn rằng ai cũng mong muốn 
được bình an, hạnh phúc! Đấy là niềm mong 
ước chân thành và tha thiết nhất của con người. 
Vì lẽ, nếu cuộc sống của bạn không hạnh phúc 
thì mọi thứ trên đời này - tình yêu, tiền tài, 
danh vọng, quyền lực - sẽ chẳng còn ý nghĩa gì 
nữa đối với đời sống của bạn. Nếu không phải là 
hạnh phúc, thì bạn cần cái gì ở đây, ở cuộc sống 
nhiều đau thương, khắc khoải và mải miết xung 
đột này? Và nếu không phải là hạnh phúc, bạn 
sẽ chẳng bao giờ tìm đâu ra cho được một lý do 
hiện hữu hay mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống 
của chính mình! 


Vâng, cuộc sống của kiếp người là như thết 
Chân lý không thể chống lại chân lý. Chân lý, 
trên nguyên tắc, không thể đúng với người này 
mà sai với người khác được. Ở đây chúng ta đang 
nói đến cái bản chất chân thật của hạnh phúc 
như là chân lý của cõi bình an chứ không bàn 
đến những bóng dáng phù du của hạnh phúc như 
những ánh chớp lâm thời, chợt lóe lên rồi vụt 
tan biến chỉ trong tích tác. Chính vì vậy, những 
cảm xúc được xem là lạc thú nhất thời của thân 
xác sẽ không có chỗ đứng nào thích hợp trong 
ý nghĩa của hạnh phúc chân thật. Bạn không 
cần phải bận tâm hay chờ đợi một sự biện hộ 
để may ra có thể chắp nối hay vá víu một vài ý 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 61 


nghĩa nhỏ nhoi nào đó cho lạc thú của thân xác, 
cũng như tìm kiếm một chân lý của đời sống dựa 
trên những khát vọng hình hài. Một sự tìm kiếm 
như thế vốn là cái khôn ngoan, tỉnh tế của tự 
ngã, nó có thể đánh lừa cảm xúc của bạn trước 
những cơn khao khát rực cháy nhưng nó không 
thể đem đến cho bạn kết cuộc bình an đích thực 
nào. Đấy là lý do tại sao đằng sau những lạc thú 
thân xác bao giờ cũng để lại một nỗi ê chề ngán 
ngẩm, chưa nói đến những hệ lụy khổ đau và 
những trói buộc tỉnh thần. 


Bạn có thể hỏi rằng, nếu không xem những 
lạc thú là hạnh phúc, vậy thì, cuộc sống hạnh 
phúc chân thật sẽ bắt đầu từ đâu? Để trả lời câu 
hỏi này, chúng ta cần thiết quay trở lại với thế 
giới cảm xúc. Có hai hướng đi của cảm xúc, một 
hướng ra bên ngoài và một hướng vào bên trong. 
Trước hết là con đường hướng ra bên ngoài, tức 
là, con đường tìm kiếm lạc thú ở những đối tượng 
bên ngoài con người của mình. Chẳng hạn, tìm 
kiếm niềm vui nơi bạn bè, tình yêu đôi lứa, hoặc 
các thú vui như xem phim, nghe nhạc, hay rượu 
chè v.v. Những niềm vui mà bạn tìm kiếm được 
từ bên ngoài chính là những lạc thú nảy sinh từ 
sự giao tiếp giữa bạn và những đối tượng khác. 
Dĩ nhiên, những lạc thú này chỉ mang tính chất 


62 KHẢI THIÊN 


lâm thời và nhất định sớm muộn gì thì chúng 
cũng sẽ phai tàn. Đấy là những thú vui mà bạn 
hy vọng có thể làm chủ được một nửa; trong khi 
một nửa còn lại tùy thuộc vào những đối tượng 
bên ngoài. Và nếu những đối tượng bên ngoài 
không cung ứng được một nứa còn lại, thì mọi 
việc dường như hồng hết. Bạn đương nhiên sẽ 
trở về với những khao khát ban đầu của chính 
mình cùng với chút kinh nghiệm đắng cay. Rõ 
ràng con đường cảm xúc này tự nó luôn chia 
cắt thực tại làm đôi dù rằng từ trong thâm tâm 
bạn chỉ mong ước sự hợp nhất trong chia bùi, sẻ 
ngọt! Bạn nên nhớ rằng, thói quen chia cắt thực 
tại này là tính khí của tự ngã, của cái tôi; nó 
luôn luôn thích thú đấm mình trong phân biệt 
ta - người để từ đó lòng vị kỷ có cơ duyên nhen 
nhúm ảo tưởng về một thực thể vĩnh hằng. Và 
rồi chính lòng vị kỷ của bạn sẽ ráo riết bám lấy 
cái ảo tưởng về một thực thể như là linh hồn bất 
tử dẫu rằng bạn không hề biết và chưa hề thấy 
diện mạo của nó như thế nào! Sự thật cho thấy 
rằng, hễ cái gì mà từ tự thể đã bị cắt ra làm đôi, 
bất kể thực tại đó thuộc hữu thể hay vô hình, thì 
cho dù có nỗ lực hợp nhất trong ý nghĩa nào đi 


nữa cũng chỉ là chuyện bên ngoài mà thôi! 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 63 


Trên thực tế, những cảm xúc tìm kiếm từ bên 
ngoài tự nó không thể thỏa mãn cho nó được mà 
nó phải tìm kiếm một đối tượng khác để thỏa mãn. 
Do đó, lạc thú bao giờ cũng cưu mang trong chính 
nó những tính chất lệ thuộc, bị động và điều kiện 
hóa giữa hai đối tượng, hoặc là đối tượng của nội 
tâm hoặc là đối tượng của ngoại cảnh. Và khi bạn 
đã đạt được một sự thỏa mãn trong lạc thú thì lập 
tức nó sẽ lôi kéo bạn vào những cơn nghiện ngập. 
Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng trở nên lệ thuộc 
nhiều hơn, và nếu không có nó bạn sẽ trở nên rất 
vật vã, đau khổ. Ngược lại, hạnh phúc chân thật 
thì không như thết 


Thật vậy, hạnh phúc chân thật, như đã đề cập, 
vốn là sự bình an nội tại, một sự bình an không 
phải được đưa đến từ bên ngoài mà trái lại nó 
luôn tuôn trào từ bên trong con người của bạn. 
Sự bình an đó vốn tỉnh tế và sâu thắm vô cùng. 
Nó không cần thiết phải sống dựa trên một đối 
tượng nào để sinh khởi vì nền tảng của nó vốn 
là một cái tâm không bị chia cắt bởi các cảm xúc 
nhị nguyên. Và do đó, nó không hề bị chỉ phối 
bởi những tác động nào từ bên ngoài. Con đường 
dẫn đến hạnh phúc chân thật này luôn hướng 
vào bên trong thay vì vọng ra bên ngoài, và nó 


bao giờ cũng bắt đầu từ sự tịnh hóa nội tâm của 


64 KHẢI THIÊN 


chính mình. Đấy là lý do tại sao một người khi 
đã kiến tạo được một sự bình an nội tại thì lúc 
nào và ở đâu anh ta cũng hạnh phúc. Và đấy 
mới thật sự là chân hạnh phúc! Thánh Gandhi 
đã từng nói rằng: “Nhà tù là nhà tù của kề trộm, 
kề cướp; đối với tôi, nó là một cung điện”. Vâng, 
đúng như thế, chỉ khi nào bạn vượt lên trên thế 
giới của cảm xúc nhị nguyên, không còn lang 
thang rong ruổi theo những khát vọng bên ngoài 
nữa, thì khi đó bạn mới có thể an trú trong sự 
bình an nội tại và sống hạnh phúc giữa phong ba 
bão tố của cuộc đời. 

Cũng như tình yêu, hẳn bạn cũng tự hỏi rằng 
tại sao trong tình yêu ngọt ngào lại luôn nhuốm 
mùi cay đắng? Có lẽ nào tình yêu thương chân 
chất lại đưa đến những kết cuộc thẩm sầu? Vâng, 
tất cả chỉ vì chúng phát sinh từ cảm xúc nhị 
nguyên mà thôi! Khi bạn yêu người ta mà người 
ta không yêu bạn hay không đáp ứng được nhu 
cầu và mong đợi của bạn thì tình yêu của bạn 
hóa thành đau khổ. Rõ ràng tình yêu của bạn ở 
đây luôn gắn liền với những mong cầu thầm kín 
của riêng mình. Nói khác đi, tình yêu đó phát 
sinh từ lòng ích kỷ chứ không phải là lòng vị 
tha! Trong khi đó, tình yêu chân thật không xuất 
phát từ lòng mong đợi và những nhu cầu thầm 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 65 


kín của bạn mà trái lại nó nằm ở sự mong đợi 
và nhu câu của kẻ khác. Một tình yêu như thế 
sẽ không bao giờ nhuốm mùi cay đắng và cũng 
sẽ không bao giờ kéo theo đằng sau những hệ 
lụy đau thương. Cũng vậy, chân lý của cõi bình 
an nội tại là một đời sống hạnh phúc thực thụ, 
vượt lên trên mọi mong đợi của tấm lòng vị kỷ 
hẹp hòi. Nó vững chãi và thánh thơi trong từng 
hơi thở. Nó không đổi trắng thay đen. Nó không 
chấp nhận cuộc chơi nương dâu bãi bể, nay rày 
mai khác. Bởi vì từ trong sâu thắm, nó không 
hề bị chỉ phối bởi những khát khao, đợi chờ mà 
trái lại chính nó là một nguồn sống an bình, tươi 
mát, tràn đầy sinh lực, tuôn chảy không ngừng 
từ trái tim độ lượng vô bờ. Một tình yêu chân 
thật và thuần khiết tự nó được hạnh phúc khi 
ban tặng mà không mong cầu một sự đáp trả 
nào. Một tình yêu như thế và một niềm hạnh 
phúc như thế làm sao có thể bỗng phút chốc 
biến thành khổ đau? 


Chắc chắn rằng, trong cuộc sống có nhiều khi 
bạn đã từng cảm nhận được những giây phút 
thanh thản, an vui trong sự tĩnh lặng của nội 
tâm. Những giây phút đó dầu chỉ thoáng qua một 
cách ngắn ngủi rồi biến mất, nhưng chúng đem 


đến cho bạn những cảm giác rất an lạc, tràn đầy 


66 KHẢI THIÊN 


hân hoan. Và hẳn bạn cũng nhận ra rằng, những 
cảm giác an lạc nhiệm mầu đó chính là nguồn 
nội lực cao quý, tiềm ẩn đâu đó ngay trong tâm 
hồn của mình chứ không thể ở đâu khác. Tuy 
nhiên, chính tâm trí lo âu, sợ hãi, những toan 
tính hơn thua, những khát vọng của tự ngã đã 
bao phủ lấy nó và tạo ra một trường năng lượng 
tối tăm phủ kín nguồn nội lực cao quý này. Do 
vậy, để tìm lại sự bình an cho đời sống, chúng 
ta cần thiết vun trồng sự bình an bên trong nội 
tâm thay vì cứ tiếp tục tìm kiếm những niềm vui 
bên ngoài. Dĩ nhiên, để phát triển sự an lạc cho 
đời sống của chính mình, bạn nên cố gắng tránh 
làm các việc xấu ác ngay từ thân, miệng và ý 
của chính mình. Thân không làm điều xấu ác, 
miệng không nói điều xấu ác, và tâm ý không 
suy nghĩ điều xấu ác; đấy là cách thức nuôi 


dưỡng đời sống an lạc một cách thực tế. 


Vâng, cõi bình an là thế! Chỉ một thoáng an 
tịnh, nhưng tâm tư của bạn tự nó sẽ có thể trải 
rộng ra để đón nhận tất cả chẳng phải vì những 
mong đợi riêng tư mà vì trái tim tuệ giác đã thức 
dậy trong tâm hồn của bạn. Trong ánh sáng của 
tuệ giác thanh tịnh, bạn sẽ thấy rằng bản chất 
đời sống của mình và mọi người quả thật rất 


giống nhau; do vậy bạn sẽ dễ dàng cảm thông 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 67 


và chia sẻ nỗi khổ đau của kẻ khác. Khi trái tim 
tuệ giác đã bừng sáng trên con đường tịnh hóa 
nội tâm, bạn sẽ không còn cảm thấy sự buồn tẻ 
hay cô đơn nữa mà trái lại chính tình thương, sự 
bình an và sự hiểu biết sâu sắc của bạn sẽ xé 
tan bức màn u tối của tự ngã, mở ra một khung 
trời mới cho ánh sáng của nội tâm xuất hiện. 
Lúc bấy giờ bạn sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc đời 
mà không hề thấy cái gì vướng víu trong tâm. Và 
rồi, từ trong tâm thể, bạn sẽ yêu thương nhiều 
hơn, cảm thông nhiều hơn. Tất nhiên, càng yêu 
thương, càng cảm thông thì càng hạnh phúc. 
Quả thật, một đời sống an lành và cao đẹp như 
thế không thể có nếu thiếu vắng sự an bình và 


tĩnh lặng bên trong tâm hồn. 


GIA TÀI THỰC THỤ 


uộc truy tìm những giá trị cho cuộc sống, 
Áo vật chất lẫn tỉnh thần, cũng như sự 
mong muốn những giá trị đó được thừa nhận 
khiến cho con người luôn bận tâm đến những 
cái bên ngoài nhiều hơn, đấy là sự mong mỗi 
hoặc được sở hữu hoặc được biết đến. Chính sự 
mong muốn này làm cho bạn nghĩ rằng những 
gì kiếm được từ bên ngoài là gia tài của riêng 
mình nhưng sự thật thì lại không như thế! Vì lẽ, 
không ai có thể chối bỏ rằng gia tài của mình là 
sản phẩm do mình làm ra, và rằng nó bao giờ 
cũng là một phần trong đời sống của mình. Thế 
nhưng trên thực tế chúng ta không có cái gì có 
thể bảo đảm rằng thế giới vật chất của mình 
sẽ tồn tại một cách chắc chắn và lâu dài; hôm 
nay nó ở trong tay mình, ngày mai nó có thể ở 
trong tay của người khác. Vả lại, trong liên hệ 
với đời sống hạnh phúc, nếu bạn lấy hạnh phúc 


70 KHẢI THIÊN 


làm lẽ sống của đời mình, thì tất yếu gia tài 
của bạn hay nói khác đi là những gì bạn sở hữu 
phải phụng sự cho hạnh phúc của bạn, bất kể 
sự phụng hiến đó nằm trong ý nghĩa tự thân hay 
tha nhân. Một gia tài mà không đem lại hạnh 
phúc thì đấy không phải là gia tài có ý nghĩa 
và chắc chắn sẽ không ai muốn rằng gia tài của 
mình là như thế! Quả thật, gia tài bên ngoài là 
cái gì đó rất mong manh. Trong khi đó, những gì 
bạn cưu mang bên trong tâm của mình thì không 
ai có thể lấy đi được, bất kể lúc nào và ở đâu. 
Do vậy những øì được cất chứa và tiềm ẩn ở bên 
trong tâm của bạn mới chính là gia tài thực thụ. 


Thật vậy, cái tâm của con người có một tiềm 
năng vô hạn, nó có thể tạo ra tình yêu, tiền tài, 
danh vọng, quyển lực, hạnh phúc, đau khổ v.v. 
Chính cái tâm của bạn là yếu tố quyết định làm 
nên cuộc sống của bạn chứ không phải là những 
gì xảy đến cho bạn trong cuộc đời này làm nên 
điều đó. Ngay cả đối với những vấn đề tha thiết 
nhất của con người như hạnh phúc và khổ đau, 
cũng đều do cái tâm của mình quyết định. Do 
vậy, bất kỳ khi nào tâm của mình lâm vào tình 
trạng khủng hoảng thì hoàn cảnh sống của mình 
cũng bị khủng hoảng theo; và lúc bấy giờ những 
thứ mà bạn nắm trong tay (của cải vật chất) tự 
nó không thể giải quyết những xung đột hay bế 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC j4 


tắc trong cuộc sống của bạn được. Đấy là lý do 
mà chúng ta cần thiết phải chú trọng đến việc 
bảo dưỡng đời sống nội tâm của chính mình; vì 
khi tâm được bình an thì hoàn cảnh sống của 
mình mới được bình an, dù rằng cuộc sống luôn 
luôn thay đổi, vô thường. 


Mặt khác, cái tâm của con người là một kho 
tàng vĩ đại, nó có thể dung chứa tất cả những 
gì mà bạn đã một lần đi qua hay kinh nghiệm 
trong đời, từ thời thơ ấu cho đến tận bây giờ. 
Khả năng lưu trữ của tâm rất bền bỉ hơn cả sức 
tưởng tượng của bạn. Một chuyện có thể xảy ra 
đã hàng chục năm trước nhưng khi nhớ lại, bạn 
vẫn có thể cảm nhận như là chuyện mới vừa 
xảy ra; thậm chí, có đôi khi, sự cảm nhận này 
đem đến cho bạn những vưi buồn và xúc động 
như thể là chuyện đang diễn ra trước mắt. Vì 
vậy, khả năng lưu trữ hay nói khác hơn là ký ức 
của bạn có một ảnh hưởng rất lớn cho đời sống 
hiện tại; nó âm thầm tác động đến những suy 
nghĩ và cách thức hành xử của bạn trong đời 
sống hàng ngày. Do đó, khi một ý tưởng xấu ác 
khới lên trong tâm của bạn, thì chính bản thân 
bạn là người bị chỉ phối trước nhất. Rõ ràng, ở 
đây chính bạn chứ không ai khác là người thừa 
hưởng trực tiếp những gì mà bạn cưu mang trong 
nội tâm của mình. 


72 KHẢI THIÊN 


Cũng như thể chất vật lý của con người, chúng 
ta tiêu thụ cái gì thì cái đó sẽ chuyển thành 
năng lượng máu huyết để nuôi dưỡng cơ thể. 
Khi ăn uống những chất bổ dưỡng tươi tốt thì 
cơ thể sẽ khỏe mạnh và trái lại ăn uống những 
thứ độc hại thì cơ thể tự nó sẽ phát sinh các loại 
bệnh tật. Tương tự như thế đối với nội tâm của 
bạn. Nếu trong tâm bạn dung chứa quá nhiều ý 
niệm, tư tưởng, hay suy nghĩ tiêu cực như giận 
dữ, thù hận, ganh ghét v.v. thì chính những ý 
niệm tiêu cực đó sẽ biến thành một trường năng 
lượng đen tối tiêu hủy mọi sức sống lành mạnh 
trong nội tâm của bạn. Nó sẽ trú ngụ ngay trên 
bề mặt của tâm, che khuất ánh sáng của tâm, 
đồng thời ngấm ngầm phá hủy mọi sự bình an 
sâu thắm bên trong tâm. Trong tình trạng như 
thế, bạn cần phải nhận ra một sự thật đầy mâu 
thuẫn đó là mình đang mong muốn hạnh phúc, 
nhưng những gì mình dung chứa và nuôi dưỡng 
trong tâm lại là những thứ chống lại hạnh phúc 
và phá hủy hạnh phúc. Có thể bạn biết rất rõ 
điều đó, nhưng thói quen bám víu vào những 
suy nghĩ chiếm hữu, ganh ghét, hận thù v.v. đã 
nhiễm sâu vào tâm thức và con người của bạn 
rồi. Lúc bấy giờ, bạn vừa là nạn nhân của sự đau 
khổ lại vừa là thủ phạm gây ra đau khổ! Sống 
với thói quen nghiện ngập trong hơn thua, so 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 73 


bì, bạn đang ra sức vắt cạn nguồn sinh lực của 
chính mình! Mặc dù kẻ thù của bạn có thể chưa 
một lần hại bạn, nhưng sự giận dữ, hận thù của 
bạn đã từ lâu ngấm ngầm xâm hại đời sống nội 
tâm của bạn rồi; nói khác đi, nó đang làm tốn 
hại và từng bước tiêu hủy cái nền tảng hạnh 
phúc bên trong con người của bạn. Ngay cả khi 
bạn đã tiêu diệt kẻ thù rồi, thì ký ức sân hận và 
sự ăn năn về ký ức sân hận vẫn là những thứ 
mà chính bạn phải âm thầm cưu mang trong đời 
sống nội tâm của mình. Mọi sự thành công của 
bạn cho dù có lớn lao như thế nào đi nữa vẫn 
không đủ sức để xóa bỏ những đau đớn trong 
một ký ức đầy phiền não đắng cay. 


Chính vì vậy, trên con đường tìm kiếm hạnh 
phúc, nếu bạn mong muốn xây dựng và bảo tồn 
gia tài bên ngoài thì bạn cũng phải quan tâm 
nuôi dưỡng cái gia tài bên trong, đời sống nội 
tâm của chính mình. Khi đời sống nội tâm của 
bạn được lành mạnh, sung túc thì cuộc sống bên 
ngoài cũng sẽ ảnh hưởng theo và ngày càng trở 
nên phong phú. Bạn sẽ không mất cái gì hết nếu 
bạn có một đời sống an lạc nội tại vững chãi; 
nhưng trái lại, bạn sẽ mất tất cả nếu đời sống 
nội tâm của chính bạn bị khô héo. Ở đây, kẻ hủy 
diệt gia tài hạnh phúc của bạn không ai khác 
hơn là cái tôi và sự ích kỷ của nó. 


TRIẾT LÝ SỐNG HẠNH PHÚC 


ể tìm kiếm hạnh phúc, mỗi người có thể 

đi mỗi ngả khác nhau; nhưng để sống 
hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó thì chỉ có 
một nguyên lý mà thôi, đấy là sự an trú trong 
hiện tại (boiïng in the present moment). Để hiểu 
rõ thế nào là an frú (sống bình an) trong hiện tại, 
trước hết bạn cần có một cái nhìn trung thực vào 
đời sống nội tâm của chính mình, nghĩa là hãy 
nhìn lại cuộc sống thực tế của chính mình, bạn 


đã và đang sống như thế nào? 


Khi nhìn vào thực tế của đời sống hiện tại, 
chúng ta sẽ thấy rằng mình đang sống theo những 
thói quen hàng ngày hay nói chính xác hơn là 
mình đang bị trói buộc và nô lệ cho những thói 
quen của chính mình; đấy là những thói quen 
hoặc ngâm mình trong ký ức quá khứ, hoặc mơ 
tưởng đến tương lai, hoặc trôi lăn theo dòng suy 


76 KHẢI THIÊN 


nghĩ miên man bất tận. Chính những thói quen 
suy gẫm này đã cẩn trở bạn tiếp xúc với đời 
sống của hiện tại, bây giờ và ở đây, dù rằng bạn 
đang có trong tay những gì mình mong muốn. 
Nhiều người cố biện hộ rằng nhớ về quá khứ sẽ 
cho ta những kinh nghiệm và suy tính về tương 
lai sẽ mở cho ta những hướng đi; vậy thì tại sao 
lại xem những thói quen này là sự cần trở cuộc 
sống? Ở đây, bạn nên phân biệt rõ rằng, học hỏi 
một kinh nghiệm trong quá khứ hoặc lập một kế 
hoạch cho tương lai việc đó không có gì là tai 
hại; nhưng nếu bạn mải miết đắm mình truy tìm 
một sự hân hoan nào đó trong quá khứ hay trong 
tương lai thì bạn sẽ đánh mất đi cuộc sống hiện 
tại. Vấn đề được bàn đến ở đây không phải là 
lên kế hoạch cho tương lai hay học hỏi một kinh 
nghiệm quá khứ mà là sự sống đích thực của nó! 
Cuộc sống đích thực không diễn ra ở quá khứ đã 
qua hay tương lai chưa đến mà trái lại nó bao 
giờ cũng diễn ra trong từng giây từng phút của 
hiện tại, trong từng hơi thở vô và hơi thở ra. Đấy 
là một đời sống hiện tại không phải của hôm 
nay mà của từng khoảnh khắc hiện tiền, nguyên 
vẹn, bây giờ và ở đây. 

Nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc, bạn sẽ 


thấy rằng đời sống của chúng ta hầu như lúc nào 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC TT 


và ở đâu cũng bị chi phối bởi những ảnh tượng 
và kinh nghiệm của quá khứ. Chính ký ức của 
quá khứ là một xung lực mạnh mẽ luôn âm thầm 
tác động đến những suy nghĩ của mình trong 
hiện tại và ngay cả đến những mơ ước tương lai. 
Sự truyền nhiễm của quá khứ mạnh đến nỗi nó 
biến dạng cả cái nhìn và cách thức hành xử của 
bạn trong hiện tại. Chẳng hạn, trước đây bạn đã 
từng căm ghét một người nào đó bây giờ khi gặp 
lại họ thì tự nhiên sự căm ghét hay ít ra là cái 
cảm giác không thân thiện sẽ nổi lên trong tâm 
thức của bạn cho dù người đó nay đã thay đổi và 
không còn như xưa nữa. Bất kỳ một ảnh tượng 
nào trong quá khứ, dù tốt hay xấu, cũng tạo nên 
một xung lực làm ảnh hưởng đến tâm tư và tình 
cảm của bạn. Tùy theo mức độ nặng hay nhẹ mà 
mỗi loại ký ức sẽ tác động đến đời sống hiện tại 
của bạn theo từng cách khác nhau; nhưng phần 
lớn những ký ức không tốt đẹp thường tạo nên 
những cảm giác lo âu và sợ hãi không thực tế, 
không cần thiết cho sự an bình của cuộc sống 
hiện tại. 

Hãy nhìn xem cuộc sống của bạn đang thật sự 
bị dày vò vì những nỗi lo âu toan tính của bạn 
có phần tham dự của ký ức quá khứ và mơ ước 
tương lai hay là bạn đang bị đe dọa bởi những 


ö KHẢI THIÊN 


nguy hiểm hay rủi ro từ thực tế? Ở đây, nếu thực 
tế luôn gây áp lực một cách liên tục trong từng 
giây từng phút cho đời sống của bạn thì chắc 
chắn bạn sẽ không đủ sức chịu đựng. Nhưng trái 
lại cái áp lực đè nặng con người của bạn hiện 
nay thật sự không phải đến từ thực tế mà phần 
lớn đến từ nỗi hy vọng và sợ hãi hoặc bởi ký ức 
quá khứ hoặc bởi ước vọng tương lai. Rõ ràng, 
hiện tại không ai xâm hại bạn và bạn vẫn có 
thời gian để tắm rửa, để nghỉ ngơi, để ăn uống, 
để ngủ nghỉ kia mà! Nhưng tại sao bạn vẫn ăn 
không ngon và ngủ không được? Phải chăng đấy 
là do những hy vọng và sợ hãi đã xâm chiếm 
cuộc sống của bạn chứ không phải là do những 
áp lực hay nguy hiểm nào đến từ thực tế? 


Không những đời sống hiện tại của bạn luôn 
bị chi phối bởi ký ức quá khứ mà ngay cả những 
ước vọng tương lai cũng bị thúc đẩy bởi nó. Vì 
theo khuôn mẫu của tâm lý, đời sống của con 
người giống như một căn nhà lầu, quá khứ là 
nền tảng, hiện tại được đặt trên nền tảng của 
quá khứ, và tương lai lại nằm trên nền tảng của 
hiện tại. Do đó, nếu ký ức quá khứ của bạn tràn 
đầy đau khổ, thì đời sống hiện tại của bạn cũng 
ít nhiều nhuốm mùi đau khổ, và đời sống hiện 
tại này tất nhiên sẽ trở thành quá khứ của đời 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 79 


sống tương lai. Vì lẽ đó, nếu không an trú trong 
hiện tại một cách toàn triệt, thì cho dù bạn có 
vẫy vùng như thế nào đi nữa cũng khó có thể 
tiếp nhận hạnh phúc nguyên vẹn và tròn đây 
vốn chỉ có mặt trong dòng chảy của thực tại - 
hiện tiền mà thôi. Trên thực tế, chẳng hạn, có 
người đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh đói nghèo 
rồi, nhưng khi cầm khúc bánh mì trên tay thì ký 
ức đói nghèo năm xưa vẫn hiện về trong tâm 
thức của họ, và như thế anh ta sẽ phải ăn cả hai: 
bánh mì của hiện tại và hương vị đói nghèo của 
quá khứ. Rõ ràng điều này chẳng lợi ích gì cho 
cuộc sống của bạn; nó không những không giúp 
bạn sống với hiện tại mà còn lấy đi cái hương 
vị hạnh phúc của hiện tại. Sống như thế chẳng 
khác nào bạn đang ăn những mẩu bánh mì khô 
cứng nhạt nhẽo, vô vị. 


Phần lớn cuộc đời con người bị chìm đắm 
trong hoặc là ký ức quá khứ, hoặc là ước vọng 
tương lai, và hoặc là những suy nghĩ miên man 
vô định không có mục đích. Trong cả ba hướng 
sống này không có hướng nào đưa đến hạnh 
phúc chân thật và trọn vẹn. Nếu bạn hỏi bất kỳ 
ai trên thế gian này và ngay cả chính bạn về 
cuộc sống quá khứ, thì câu trả lời sẽ là “vui thì ít 


mà đắng cay thì nhiều”. Rất hiếm có câu trả lời 


80 KHẢI THIÊN 


ngược lại. Và nếu như thế, thì chuyện đắm mình 
trong quá khứ có thể giúp bạn thấm thía hơn bản 
chất đau khổ của cuộc đời; nhưng nếu bạn vẫn 
tiếp tục trôi lăn với quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ 
bạn có thể sống an trú trong hạnh phúc của hiện 
tại được. Tương tự như thế, nếu bạn chỉ sống 
với những ước vọng tương lai, cho dù đấy chỉ 
là tương lai rất gần của ngày mai, thì cuộc sống 
của bạn vẫn sẽ không ngớt lây lất với dòng chảy 
của ảo tưởng, không hoa. Cho đến khi nào bạn 
an trú một cách toàn triệt với từng khoảnh khắc 
của hiện tại, thì lúc bấy giờ cuộc sống thực thụ 
của bạn mới có thể bắt đầu. 


Vì sao phải an trú trong hiện tại thì mới có 
thể nếm được hương vị của hạnh phúc? Vâng, 
bởi vì hạnh phúc chính nó, cũng như cuộc sống, 
không thể có mặt trong quá khứ hay tương lai 
mà trái lại nó bao giờ cũng sinh khởi trong từng 
giây phút của hiện tại. Cũng như khi bạn uống 
sữa, bạn không thể nào biết được vị ngọt của nó 
bằng dòng suy nghĩ của quá khứ hay tương lai 
mà bạn chỉ có thể thưởng thức được hương vị 
của nó ngay trong hiện tại, tức là ngay lúc cái 
lưỡi của bạn chạm vào giọt sữa. Đấy là lý do tại 
sao hạnh phúc chỉ có mặt trong thực tại hiện 


tiền mà thôi. Cũng vậy, bao lâu bạn còn tiếp 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 81 


xúc với hiện tại bằng con mắt quá khứ hay bằng 
những khát vọng tương lai thì thực tại hiện tiền 
sẽ bị biến dạng theo cái nhìn và cách thức suy 
nghĩ của bạn. Nó sẽ phân chia manh mún và 
rồi phá hủy mọi tiềm năng hạnh phúc của hiện 
tại; và hiện tại lúc bấy giờ sẽ không còn là hiện 
tại nữa mà nó đã trở thành một thực tế bị biến 
dạng theo những phóng ảnh của quá khứ hoặc 
ảo ảnh của tương lai tuôn trào từ tâm thức của 
bạn. Do vậy, để được sống thanh thản bạn phải 
thật sự có mặt trong đời sống hiện tại. Bạn hãy 
tạm gác lại quá khứ và tương lai sang một bên, 
hãy bắt đầu chú tâm vào tất cả những gì đang 
diễn ra trong giây phút hiện tại. Bằng cách sống 
và an trú trong hiện tại, bạn có thể từng bước 
loại bỏ những thứ khổ đau không cần thiết cho 
đời mình như giận hờn, ganh ghét, hơn thua, so 
bì v.v. và xa hơn nữa là để trực tiếp thể nghiệm 
thực tại hạnh phúc, nhiệm mầu vốn có mặt ngay 
bây giờ và ở đây. Vì lẽ, khi tâm hồn của bạn tràn 
đầy phiền não thì làm sao bạn có thể thưởng 
thức được cái đẹp tuyệt vời của một bông hoa 
đang nở, một nụ cười hồn nhiên, hay một tách 
trà thơm dịu? 


Phép lạ nhiệm mầu của sự an trú trong hiện 
tại là ở chỗ bạn có thể vượt ra khỏi mọi đau khổ 


82 KHẢI THIÊN 


dẫn vặt của nội tâm một cách tức thì và tiếp xúc 
với nguồn phúc lạc vô biên ngay khi bạn thực 
thụ sống an trú trong hiện tại. Điều này chẳng 
phải là cái gì mới mẻ mà nó đã dược hành trì 
trong các phương pháp thiển định, đặc biệt là 
trong đời sống Phật giáo. Ở đây, nguyên tắc căn 
bản của an trú trong hiện tại là không truy tìm 
quá khứ, không ước vọng tương lai và nỗ lực 
sống với hiện tại trong từng hơi thở hay từng 
động tác. Thí dụ, khi bạn rửa tay, hãy tập trung 
nhận biết cảm xúc của đôi bàn tay xoa chạm 
vào nhau trong sự tiếp xúc với dòng nước và chú 
ý ngay cả mùi thơm của xà phòng. Hãy toàn tâm 
toàn ý chuyên chú vào việc rửa tay đừng để cho 
bất kỳ một ý niệm nào len lỗi vào tâm thức của 
bạn hay chia rẽ tâm thức của bạn trong việc rửa 
tay. Tất cả cuộc sống và sinh lực của bạn đều 
dồn hết vào cho đôi tay hiện tiền; làm như thế 
không những đôi bàn tay của bạn mà chính bạn 
cũng được hạnh phúc. Điều này được gọi là giữ 
chánh niệm trong lúc rửa tay. Tương tự như thế, 
bạn hãy dốc toàn tâm ý của mình vào mỗi công 
việc nhỏ nhoi hàng ngày như hít thớ, lái xe, rửa 
chén, lau nhà, dọn bếp, đổ rác v.v. Đây là cách 
thức để sống an trú trong hiện tại. Khi bạn thực 
tập an trú trong hiện tại có nghĩa là bạn dồn hết 
sinh lực và tuệ giác của mình vào từng việc một 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 83 


mà thôi. Không làm việc này mà nghĩ đến việc 
khác; hễ thân ở đâu thì tâm ở đó. Làm như thế 
bạn không những sẽ hoàn tất công việc của bạn, 
dù việc lớn hay việc nhỏ, một cách tốt đẹp mà 
còn tôi luyện cho mình một sức mạnh tập trung 
tỉnh thần. Và khi sự tập trung của bạn đạt đến 
một mức độ nhất định nó sẽ tạo ra một loại định 
lực mãnh liệt có thể xua tan mọi ưu phiền và 
đạt đến đời sống giải thoát - tịnh lạc. Sức mạnh 
của sự an trú trong hiện tại là vô cùng. Sự an trú 
ở hiện tại càng vững chãi chừng nào thì nội tâm 
của bạn được an bình chừng đó. 

Cái chướng ngại lớn lao nhất cho sự an trú 
của bạn đó là cảm giác lo âu chập chờn giữa 
hy vọng và sợ hãi, nảy sinh từ dòng suy nghĩ 
miên man không ngừng: đó là một loại ảo tưởng 
thường trực trong dòng suy tư vô định. Dẫu rằng 
bạn rất muốn được sống thanh thần, nhưng tâm 
trí cứ ép buộc bạn phải suy nghĩ lung tung, hết 
cái này đến cái khác một cách vô chừng và cũng 
không có mục đích rõ rệt nào. Như một chiếc 
bong bóng trôi giạt ngoài biển cả, cuộc sống nội 
tâm của bạn cứ lênh đênh theo sóng nước liên 
hồi, hết nơi này đến nơi khác. Bạn rất muốn 
đứng im một chỗ nhưng không có điểm tựa. Bạn 
rất muốn “tắt” dòng suy nghĩ vài phút để nghỉ 


84 KHẢI THIÊN 


ngơi trong chốc lát nhưng không được. Và có khi 
bạn chỉ mong muốn có một giấc ngủ vùi thật sâu 
nhưng cũng không được bởi vì các ảnh tượng ảo 
giác của hy vọng và sợ hãi cứ liên tục ẩn hiện 
chập chờn trong đầu óc của bạn. Và rốt cuộc, 
không còn cách nào khác, bạn phải dùng đến 
những liều thuốc ngủ như một phương tiện khả 
dĩ để tìm chút “bình an” trong lãng quên; và 
rồi chính bạn đành phải trở thành những con 
nghiện mới, thèm muốn sự lãng quên bằng thuốc 
ngủ. Đấy chính là cái bi kịch mà chính bạn tạo 
ra do không điều chế được những bám víu của 
mình và mải miết đắm chìm trong những nuối 
tiếc quá khứ cũng như ước vọng tương lai. 


Tại sao bạn không thể chống cự nổi dòng suy 
nghĩ miên man không ngừng trong đầu óc của 
bạn? Và tại sao càng suy nghĩ miên man thì càng 
nuôi lớn nỗi lo âu và sợ hãi thầm kín bên trong 
nội tâm của bạn? Vâng, tất cả đều do từ cái tự 
ngã mà ra. Càng bám víu vào cái tôi chừng nào 
thì càng lo âu chừng đó. Có thể lòng chân thật 
của bạn rất mong muốn một sự an bình cho nội 
tâm nhưng tự ngã của bạn thì không như thế. Tự 
ngã càng lớn chừng nào thì nó càng phập phông 
trước những thách thức giữa hơn thua, thành bại 
chừng đó. Nó rất sợ sự trống vắng hoặc bị lãng 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 8ð 


quên. Phải chăng bạn luôn luôn muốn chứng tỏ 
cho mọi người biết rằng mình là như thế này hay 
như thế khác? Bạn luôn mong muốn khẳng định 
con người của mình và sự thành đạt của mình? 
Bạn luôn muốn làm cho chính mình trở thành 
một cá thể đặc biệt? Tất cả những ham muốn 
đó thật sự đã bồi đắp thêm cho sự hung hăng 
của tự ngã mà thôi! Nó đồng thời cho thấy sự 
sợ hãi, sự yếu đuối rất thầm kín của cái tôi vốn 
được chôn giấu trong vùng sâu thắm nhất của 
đời sống con người. Vì sợ hãi sự trống vắng nên 
từ trong thâm tâm, tự ngã của bạn không ngừng 
lang thang trong tư lự với được mất, vui buôn, 
khen chê, danh vọng và không danh vọng. 


Chính vì vậy, khi nỗ lực thực tập hiện trú và 
khi đã thực sự an trú một cách toàn diện trong 
từng khoảnh khắc của hiện tại, bạn sẽ bắt đầu 
nhận diện được một sự tỉnh thức sâu xa vô cùng, 
vùng dậy từng cơn mê của tự ngã. Lúc bấy giờ 
bạn sẽ hòa nhập vào đời sống thực tại với một 
tâm thể trong sáng và an bình, không còn dao 
động bởi những lo âu hay những suy nghĩ vô định 
nữa. Chỉ khi nào bạn đạt đến trạng thái thật sự 
tĩnh lặng của hiện trú, tuệ giác mầu nhiệm từ 
sâu thẳm của nội tâm của bạn sẽ xuất hiện. Tuệ 
giác tỉnh thức này là một loại ánh sáng được 


86 KHẢI THIÊN 


bừng lên từ một tâm thể không bản ngã, do đó 
nó vượt lên trên mọi u ám và ngờ vực của tự ngã; 
nó là ánh sáng tâm linh dắt dẫn bạn đi vào đời 
sống bình an - hạnh phúc thực thụ ngay trong 
giây phút hiện tại. 

Khi đã thật sự an trú trong từng giây phút của 
hiện tại thì hạnh phúc nằm trong tầm tay của 
bạn. Hạnh phúc không còn là cái gì cao xa mà 
bạn phải chờ đợi rồi mới có hay phải chịu khó 
chịu cực rồi mai này sẽ có. Hạnh phúc thực tại 
không phải như thế! Với cái tâm an bình và tĩnh 
lặng, bạn làm cái gì cũng cảm nhận được hạnh 
phúc và sự nhiệm mầu của nó, rửa chén, lau 
nhà, quét dọn, tắm giặt, đi bộ, nghe nhạc, đọc 
sách, ăn uống, ngủ nghỉ v.v. Vì khi nội tâm đã 
an lạc, bạn sẽ cảm nhận thực tại một cách sâu 
sắc mà một cái tâm bình thường không thể nhận 
diện được. Chẳng hạn chỉ có trong an bình và 
tĩnh lặng bạn mới có thể cảm nhận được một 
cách toàn diện vẻ đẹp tuyệt hảo của một đóa 
hoa hồng đang nở, hương vị của một tách cà phê 
thơm ngát hay một ổ bánh mì còn nóng hổi. Với 
tâm an bình, tất cả giác quan của bạn sẽ trở nên 
thanh khiết và sắc bén, chúng có thể cảm nhận 
được những thực tại tinh tế nhiệm mâu. Tại sao 


một chiếc kính lúp có thể dùng ánh sáng mặt 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 87 


trời để đốt cháy một vật thể mà không cần phải 
dùng đến lửa? Đấy là vì khả năng hội tụ ánh 
sáng của nó mà thôi. Cũng vậy, khi bạn có thể 
tập trung năng lượng thuần khiết của tâm thức 
vào đời sống hiện tại, chắc chắn bạn sẽ nhận 
diện được sự nhiệm mâu kỳ vĩ của đời sống thực 
tại đang hiện bày. Trên thực tế, những ai đã 
thành tựu thiền định ở một mức độ nào đó sẽ 
nhìn thấy thế giới thực tại không những qua sự 
biểu hiện bên ngoài của nó mà còn thấy rõ cái 
bản chất nội tại đang biến chuyển ở bên trong. 
Chính vì thế, khi an trú trong hiện tại một cách 
vững chãi, bạn sẽ có khả năng vượt lên trên mọi 
thứ ngờ vực lo âu của ảo tưởng, sống bình an tự 
tại giữa thế gian, thể nhập vào dòng thực tại với 
tri kiến giải thoát, thanh tịnh. Một đời sống như 
thế không thể thiếu vắng hạnh phúc bất kỳ lúc 


nào và ở đâu. 


HƠI THỞ - PHƯƠNG TIỆN ĐỂ AN TRÚ 


hực tập an trú trong hiện tại có một giá trị 
đặc biệt đối với cuộc sống an bình của nội 
tâm, nhưng sẽ khó có thể đạt đến một sự hiện 
trú toàn triệt nếu bạn không ứng dụng những kỹ 
năng ưu việt của thiền định. Một trong những 
phương pháp hữu hiệu và rất dễ thực tập đó là 
phép quán niệm hơi thở; đây là con đường thiền 
định căn bản giúp bạn an trú tâm và điều phục 
tâm. Hẳn bạn sẽ thắc mắc vì sao thực tập quán 
niệm hơi thở sẽ giúp tăng thêm khả năng và sức 
mạnh cho sự an trú? Hơi thở có liên hệ gì đến 
cuộc sống nội tâm? Và hơi thở có ý nghĩa như 
thế nào trong việc tìm kiếm hạnh phúc an lạc 
cho đời sống thực tế? 
Trong một ý nghĩa thiết thực nhất, hơi thở 
chính là biểu hiện căn bản của đời sống con 
người. Ở khía cạnh vật lý đơn thuần, chẳng hạn, 


90 KHẢI THIÊN 


một người được xem là còn sống hay đã chết sẽ 
tùy thuộc vào chỗ anh ta có còn thở hay không. 
Và hơi thở của anh ta biểu hiện như thế nào thì 
tình trạng đời sống hiện tại của anh ta sẽ hệt như 
thế đó. Thí dụ, khi thở vô thở ra một cách nhẹ 
nhàng và đều đặn, đó là lúc bạn đang sống với 
những giây phút bình yên. Khi thở vô thở ra một 
cách hổn hển, đó là lúc cuộc sống của bạn đang 
thiếu sinh lực, hoặc bạn đang mệt mỏi, đau yếu. 
Khi thở vô thở ra dồn dập hay đứt quãng, đó là 
lúc bạn đang rơi vào những tình huống rất căng 
thẳng, tệ hại v.v. Có thể nói các trạng thái biểu 
hiện cúa hơi thở luôn tương ứng với một loại 
mẫu sóng nhất định nào đó của não bộ. Chẳng 
hạn hơi thở nhẹ nhàng tự nó phản ánh trực tiếp 
trạng thái quân bình, lắng dịu của tâm trí với sự 
xuất hiện sóng của não đồ ailpha; trong khi hơi 
thở dồn dập không quân bình phản ánh trạng 
thái nóng giận, lo âu hay căng thẳng của tâm trí 
cùng với sự xuất hiện sóng não đồ befa. Từ đó 
cho thấy rằng, tính chất của hơi thở cũng như sự 
vận hành của nó gắn liền với đời sống thực tế 
của cơ thể chúng ta; hay nói khác đi, biểu hiện 
của hơi thở chính là biểu hiện của đời sống hiện 
tiền. Vì vậy, chúng ta cần thiết quan tâm nhiều 
hơn đến sự sống của từng hơi thở, đừng xem nó 
như một cái máy sinh học tự nhiên mà không 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 91 


cần phải bận tâm thêm nữa. Và đấy là công việc 
then chốt trong những lúc thực tập thiền định ở 
buổi ban đầu. 


Nâng niu hơi thở của mình là nâng nỉu cuộc 
sống thực thụ của chính mình. Vì lẽ, khi bạn đã 
kiến tạo cho chính mình một không gian tĩnh 
lặng, lúc bấy giờ cuộc sống đích thực của bạn sẽ 
bắt đầu vận hành một cách có ý thức qua từng 
nhịp thở: và từ đó, bạn cũng sẽ nghe được tiếng 
nói chân thật từ nội tâm của mình và hoàn cảnh 
sống chân thật của mình. Chính vì vậy, để thấy 
rõ được bản chất đích thực của đời sống, bạn 
cần thiết phải đem cuộc sống của bạn về với 
từng hơi thở; vì ở đó, và chỉ có ở đó, bạn mới 
có thể hy vọng nhận diện được chân tướng của 
hiện hữu. 

Thực tế cho ta thấy rằng, để thấy được bản 
chất đích thực của hiện hữu, bạn không thể quan 
sát chúng từ một bề mặt bao la hay là những 
biểu hiện lớn lao bên ngoài, mà trái lại hãy nhìn 
thẳng vào những khoảnh khắc (momentary) vô 
thường, không ngừng thay đổi. Cũng như khi 
niệm (quan sát) hơi thở một cách sâu sắc và tròn 
đầy định lực, bạn sẽ thấy rõ con đường biểu 
diễn liên tục không gián đoạn của hơi thở theo 
một khuôn mẫu vô, ra, dừng / vô, ra, dừng...; cứ 


99 KHẢI THIÊN 


như thế mà hơi thở liên tiếp “sống” cho đến hết 
mỗi chu kỳ của nó. Ở đây, do an trú niệm một 
cách vững chãi trên tiến trình vô ra / dài ngắn 
cũng như thẩm thấu tính chất thô cứng và êm 
dịu của hơi thở mà bạn có thể thấy rằng không 
phải chỉ có cơ thể vật lý bao gồm tính chất của 
bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa (bốn đại chủng) mà 
chính mỗi hơi thở cũng đều có đầy đủ tính chất 
của các yếu tố này. Đấy là lý do tại sao khi bạn 
nh hội được hơi thở của mình một cách toàn 
diện, thì tuệ giác của bạn hay nói một cách thi 
vị hơn là con mắt thứ ba của bạn sẽ bắt đầu mở 
ra trước một thực tại hoàn toàn mới mẻ và kỳ 
diệu. Đời sống thực tại sẽ không còn là một khối 
cứng nhắc, nặng nề, mà trái lại nó linh hoạt và 
không ngừng biến hóa như chính luồng hơi thở 
vô ra. Do tuệ giác của thiền định mà trong con 
mắt của một thiền sư, ngay cả một hòn đá cuội 
bên vệ đường hay một đám rong rêu trôi dạt 
ở đầu ghềnh góc bể tất cả đều là những sinh 
thế nhiệm mâu và chúng đang sống trong tất cả 
những gì rạng rỡ nhất của thực tại. Chiếc chìa 
khóa để đạt đến một sự toàn tri này chính là sự 
an trú niệm một cách vững chãi trên từng hơi 
thở của bạn. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 93 


Đối với ý nghĩa của đời sống hạnh phúc, hơi 
thở rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. Ở 
đây, giá trị sinh học của hơi thở luôn được xem 
là một loại dưỡng chất thiết yếu cho cuộc sống; 
và rằng giá trị đó chỉ có thể được chế tác từ 
trạng thái dịu êm và tĩnh lặng của hơi thở mà 
thôi. Do vậy, khi điều phục hơi thở làm cho nó 
trở nên nhẹ nhàng có nghĩa là bạn đang trực 
tiếp chế tác ra một loại năng lượng an bình và 
hạnh phúc cho đời sống trên cả phương diện 
tâm lý và vật lý. Trên thực tế, bất kỳ khi nào bạn 
tập trung tư tưởng của mình vào việc theo dõi 
hơi thở, dầu chỉ trong chốc lát, bạn cũng sẽ cảm 
nhận được ít nhiều sự an lạc đưa đến từ trạng 
thái bình ổn và tập trung của tỉnh thần. Khi an 
trú vào hơi thở, sự tán loạn và dao động của tâm 
sẽ từ từ lắng dịu xuống, bạn sẽ có cơ hội để tiếp 
xúc với thực tại nhiều hơn, và do đó bạn cũng 
sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn về cuộc sống của mình 
cũng như thế giới hiện hữu chung quanh mình. 
Càng định tĩnh chừng nào thì tâm hồn càng sáng 
suốt chừng đó. Trong lĩnh vực này, hơi thở của 
bạn trở thành một phương tiện vô giá, quý báu 
khôn lường, vì không có một công cụ nào khác 
hơn có thể thay đổi được vai trò và chức năng 
của nó trong việc dìu dắt một cái tâm lăng xăng, 


94 KHẢI THIÊN 


dao động đi vào thế giới an tịnh. Rõ ràng hơi thở 
ở đây làm cả hai việc nuôi dưỡng đời sống thể 
chất và cả đời sống nội tâm. 

Trong các phương pháp hành trì thiền định, có 
những hành giả thậm chí không dùng đến thực 
phẩm trong thời gian dài, họ chỉ sống thuần với 
dưỡng khí tự nhiên bằng hơi thở. Trong một số 
trường hợp đặc biệt, chẳng hạn một vị A-la-hán 
khi nhập vào Diệt tận định (Nirodhasamapàti), 
vị ấy không ăn uống suốt cả một tuần trong khi 
thân và tâm vẫn an nhiên trong tư thế bất động. 
Khi vào định này, hơi thở sẽ đạt đến sự tĩnh chỉ 
tuyệt đối, nghĩa là nó hầu như không hiện hữu 
trong suốt thời gian nhập định của vị thiền giả 
nhưng hơi ấm vẫn còn hiện diện trong thân thể; 
và khi ra khỏi định, vị thiền giả ấy vẫn ăn uống 
và sinh hoạt bình thường. Thật vậy, không khí 
trong lành tự nó vốn là một loại dinh dưỡng tỉnh 
khiết; do đó, sống với nhịp thở bình yên và một 
tâm hồn an tịnh thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên 
tươi mát ngay tức khắc và đi liền theo sau đó là 
sự trỗi dậy của nguồn hạnh phúc nội tại. 


Cách thức tiêu thụ dưỡng chất cho cuộc sống 
bằng niệm lực này quả thực rất đơn giản nhưng 
hiệu quả lớn lao vô cùng. Thí dụ, bằng những 
hơi thở vô, bạn có thể đem vào cho cơ thể và 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 95 


tâm hồn của mình những sinh khí trong lành, 
tươi mát từ thiên nhiên vũ trụ để nuôi lớn đời 
sống hiện tại. Tương tự như thế, bằng những hơi 
thở ra, bạn có thể dùng ý thức của mình để tống 
khứ, theo hơi thở, ra ngoài những thứ phiền não 
rác rưởi bên trong nội tâm. Nếu có thể thực tập 
theo dõi hơi thở vô / ra theo cách thức quán 
niệm như thế trong khoảng năm đến mười phút 
mỗi lần và vài lần mỗi ngày vào những lúc nghỉ 
ngơi, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình tròn 
đầy hơn và lành mạnh hơn. Tuy nhiên, đây chỉ 
là một trong những bước đi ban đầu giúp bạn 
“làm quen” với hơi thở của mình để từ đó đi vào 
thực tập những kỹ thuật tỉnh tế sâu xa hơn trong 
phép quán niệm hơi thở. Bạn nên nhớ rằng làm 
cho hơi thở bình an chính là làm cho cuộc sống 
của hiện tại bình an. Vì vậy, thực tập an trú 
niệm trên hơi thở hay nói khác đi là quán niệm 
hơi thở một cách thuần thục sẽ cho ta một loại 
năng lực đặc biệt có thể tẩy trừ mọi phiền não 
khổ đau của đời sống nội tâm. Đồng thời, nó 
khơi dậy một cách tức thì những năng lực siêu 
nhiên mà bạn không cần phải bỏ một thời gian 
chờ đợi với hy vọng nay mai sẽ đạt đến một kết 
quả nào đó. 

Cái năng lực phi thường và kỳ vĩ của phép 
quán niệm hơi thở là ở chỗ nó sẽ tự chế tác 


96 KHẢI THIÊN 


cho bạn một năng lực dứt điểm và tròn đây 
ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tức là, bạn có 
thể loại trừ ngay tức khắc những phiền não vấn 
vương trong tâm thức của mình ngay lúc bạn 
vừa khởi niệm chú tâm vào hơi thở. Khi bạn đã 
dụng tâm chuyên chú vào hơi thở thì những tạp 
niệm, phiền não khác không thể nảy sinh hay 
lên vào dòng tâm thức hiện tiền của bạn được 
nữa; và do đó, những thứ phiền não này không 
có chỗ đứng để phát triển. Nói cách khác, khi 
bạn không còn tiếp tục để tâm đến một ý tưởng 
hay một đối tượng nào đó, có nghĩa là bạn đã cắt 
đứt nguồn năng lượng nuôi dưỡng nó, và vì vậy 
nó không thể tiếp tục phát triển trong tâm của 
bạn nữa. Điều thú vị là, bạn có thể thụ hưởng 
thành quả của việc này ngay khi bạn bắt đầu mà 
không phải chờ đợi cho đến khi kết thúc. Và, 
cũng ngay tại khoảnh khắc đầu tiên này, khi tạp 
niệm không còn cơ hội sinh khởi, dòng tâm thức 
sẽ trở về với trạng thái nhất tâm, lúc bấy giờ ánh 
sáng của thực tại bắt đầu hiển lộ trong tâm của 
bạn với những niềm an lạc lặng lẽ, tỉnh tế và 
sâu xa vô cùng. Niệm càng vững chãi chừng nào 
thì sự an tịnh càng sâu xa chừng đó. Cho đến khi 
nào bạn an trú một cách toàn triệt trên từng hơi 
thở của thực tại, bạn sẽ thấy rằng cảnh giới của 
thực tại hiện tiền này vốn tự nó đã viên mãn, 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 97 


không hề bị chỉ phối bởi mọi phân biệt mang 
tính cách nhị nguyên; và do đó, chính thực tại 
hiện tiền này là cội nguồn của đời sống an lạc, 
nó vốn vĩnh hằng và vô tận. 


Mặt khác, khi bạn đã an trú trong thực tại hiện 
tiền, bây giờ và ở đây, thì quá khứ không thể 
chia cắt đời sống của bạn, tương lai cũng không 
thể chia rẽ con người của bạn. Vì lẽ, trên nguyên 
tắc, quá khứ không thể làm nên hiện tại, tương 
lai cũng không thể làm nên hiện tại, mà trái lại 
dựa vào hiện tại mà ý niệm về quá khứ và tương 
lai phát sinh. Và đấy là một công việc duy lý 
thường tình của tâm hồn nhị nguyên vốn rất đa 
đoan trong phân biệt. Trong khi đó, thực tại hiện 
tiền như một dòng sông trôi chảy không ngừng 
với một thể cách an nhiên tự tại. Dòng sông tự 
nó không cố bám víu vào bất kỳ đối tượng nào 
mà nó đã đi qua, tất cả đều trôi chảy trong sự 
luân lưu bất tuyệt. Cũng vậy, do an trú trong 
thực tại hiện tiền mà tâm thức của bạn có thể 
đạt đến chỗ uyên nguyên, vô cùng - bất sinh 
bất diệt — vượt lên trên khung trời của tự ngã. 
Dĩ nhiên, có thể sẽ có những khó khăn và xung 
đột trong chính tâm hồn của bạn khi bạn nỗ lực 
tiến vào cảnh giới của thực tại. Nhưng tin vui 
cho bạn là hành trang để đi vào thực tại quả thật 


98 KHẢI THIÊN 


hết sức đơn giản đến nỗi khó mà tưởng tượng 
được. Tất cả những gì bạn cần thiết ở đây chỉ 
là sự kiên trì niệm hơi thở mà thôi. Và để niệm 
hơi thở một cách hữu hiệu, bạn hãy tạm gác lại 
những toan tính về tuổi tác viến vông của đời 
mình, điều đó chẳng ích gì cho nhu cầu hạnh 
phúc của bạn. Thay vào đó, bạn hãy đem hết 
cuộc sống của mình vào từng hơi thở; hít vô, thở 
ra, rồi dừng lại, và hãy xem đấy như là sự kết 
thúc của một chu kỳ sống đích thực. Nếu bạn có 
thể sống trọn vẹn với từng hơi thở như thế, nghĩa 
là sống với từng hơi thở vô và từng hơi thở ra, 
với cái tâm tỉnh giác, bạn sẽ làm cho cuộc sống 
của chính mình được tròn đầy và đồng thời khôi 
phục lại nền tảng nội tại của hạnh phúc. 


Có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao lại phải niệm hơi 
thở mà không niệm những đối tượng khác? Câu 
trả lời rất đơn giản là vì bản chất của hơi thở 
là trung tính, không vưi, không buôn; trong khi 
những đối tượng khác thì có vui, có buồn, hay 
thậm chí có khi cả vui buôn lẫn lộn. Do vậy, hơi 
thở được xem là một trú xứ an lạc vô nhiễm. Nó 
hoàn toàn trong sạch ngay từ tự thể; nó không 
lẫn lộn hay bị che giấu bởi các ý niệm bất tịnh; 
nó rất chân thật và giản đơn. Quan trọng hơn 
hết là nó có thể đưa đến sự an lạc của thân và 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 99 


tâm bất kỳ khi nào bạn trú niệm vào nó một 
cách nhuần nhuyễn và thuần thục. Do hơi thở 
được tu tập và được làm cho viên mãn mà bất 
kỳ lúc nào và ở đâu bạn cũng được an lành, tự 
tại. Đây là con đường giải thoát khỏi mọi trói 
buộc của ưu phiền trong đời sống hàng ngày và 
phát triển tâm thức làm cho nó trở thành một 
loại tuệ giác của hạnh phúc. 


Trên thực tế, bạn có thể thực tập niệm hơi thở 
từ năm đến mười phút vào những lúc rảnh rỗi 
hay nghỉ ngơi trong ngày, và cố gắng quan tâm 
đến việc niệm hơi thở càng nhiều càng tốt. Có 
rất nhiều cơ hội để niệm hơi thở như trước khi 
đi ngủ, trước giờ nghỉ trưa, trong khi chờ đèn đỏ 
giao thông, trong lúc đi dạo phố, đi bộ, tập thể 
dục, chờ nước sôi, chờ thức ăn chín, tắm, giặt 
v.v. Thay vì cứ nghĩ ngợi lung tung, bạn nên cố 
gắng tập cho mình thói quen mới đó là theo dõi 
hơi thở và an trú trong từng giây phút của hiện 
tại. Chỉ làm mỗi việc một lúc; không làm hai 
việc một lúc! 


Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, nguyên tắc căn 
bản của phép niệm hơi thở không phải lấy hơi 
thở làm nền tẳng mà trái lái lấy niệm làm nền 
tảng. Ở đây, niệm là yếu tố quyết định, dìu dắt 
bạn đi đến trạng thái nhất tâm, trong khi đó hơi 


100 KHẢI THIÊN 


thở được sử dụng như là phương tiện ưu việt để 
rèn luyện sự chuyên chú của tâm. Do đó, bạn 
hãy hình dung rằng hơi thở vô ra là một cái 
cộc, và niệm chính là sợi dây vô hình để buộc 
cái tâm vào cái cọc. Cho đến khi nào tâm an 
định một chỗ thì trạng thái của nó sẽ biến thành 
nhất tâm, có sức mạnh phi thường có thể diệt trừ 
ngay tức khắc mọi sầu bi khổ não, có thể sinh 
khởi hạnh phúc ngay trong hiện tại, bây giờ và 
ở dây. 


CON ĐƯỜNG THỂ NHẬP THỰC TẠI 


ó thể bạn sẽ rất ngạc nhiên rằng hơi thở 
L.. rất bình thường của bạn lại có thể giúp 
bạn đi xa hơn những gì cần thiết đối với thiên 
chức tự nhiên của nó, đó chính là khả năng kỳ 
diệu trong tiến trình thể nhập thực tại - khám 
phá chân lý. Trên con đường tịnh hóa nội tâm, 
có một sự liên hệ chặt chẽ giữa hơi thở, chân 
lý - thực tại và hạnh phúc. Tuy nhiên, trước khi 
nói về tính chất ưu việt của hơi thở trong lĩnh 
vực này, chúng ta cũng cần lướt qua mối liên 
hệ đặc thù giữa chân lý và hạnh phúc trong đời 
sống thực tại. 


Trong ánh sáng của tuệ giác thực tại thì chân 
lý và hạnh phúc bao giờ cũng đi đôi với nhau, 
hay nói khác đi chân lý và hạnh phúc là một; 
không có sự khác biệt nào giữa hai yếu tố này 
trong đời sống của tuệ giác thực tại. Vì lẽ, ngay 


102 KHẢI THIÊN 


khi bạn phát hiện ra chân lý, bạn đồng thời kinh 
nghiệm cái giá trị chân thật của hạnh phúc; vì 
đấy là tính chất nhất quán của đời sống thực tại. 
Thật vậy, khi bước vào thánh địa của sự giác 
ngộ, hạnh phúc bao giờ cũng dâng trào trong cả 
thân và tâm của người giác ngộ. Điều này không 
có øì là lạ lẫm, vì trong thực tế khi bạn khám 
phá ra một điều gì kỳ bí, mới lạ, thì chính bạn 
cũng là người đầu tiên cảm nhận cái hạnh phúc 
sung sướng nảy sinh từ những tri kiến mới mề 
đó. Do vậy, trên con đường thể nhập thực tại 
hay nói khác hơn là con đường giác ngộ, bao giờ 
cũng có đầy đủ hai tính chất: một thuộc về trí 
tuệ, lĩnh hội chân lý - thực tại và một thuộc về 
phước đức, sống hạnh phúc. Trong ánh sáng của 
thực tại toàn tri, bạn không thể tách hai trong 
cái một toàn thể này, cũng như dưới ánh sáng 
của mặt trời, mọi hiện thể đều phải phơi mình 
trong sự thật. 

Nhưng điều quan trọng ở đây là bạn không thể 
khám phá ra chân lý bằng cách sống trong quá 
khứ hoặc sống ở tương lai, trái lại bạn chỉ có thể 
phát hiện ra chân lý - thực tại ngay trong thời 
điểm của hiện tại mà thôi. Vì đấy chính là chân 
lý - thực tại. Bạn chỉ có thể thật sự lĩnh hội được 
chân lý - thực tại khi và chỉ khi bạn sống với 
hiện tại, trong hiện tại và ngay hiện tại. Cũng 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 103 


như con đường thể nghiệm hạnh phúc, bạn có 
thể có một giấc mơ hạnh phúc, bạn có thể nhớ 
đến một kinh nghiệm hạnh phúc; nhưng bạn chỉ 
có thể sống hạnh phúc ngay trong từng khoảnh 
khắc của hiện tại bây giờ và ở đây mà thôi. Đấy 
là lý do tại sao những ai đã từng sống trong thiền 
định hay trong hiện trú luôn luôn khẳng định 
tỉnh thần của đời sống thực tại rằng “bạn chỉ có 
thể sống hạnh phúc hoặc là ngay bây giờ hoặc là 
không bao giờ!” (The kingdom ¡s here and now 
or never!). 


Vâng, đúng thật như thế! Thực tại không thể 
cung cấp cho bạn một lời hứa hẹn nào ở quá khứ 
hay vị lai. Bạn hãy nhìn vào bản chất đời sống 
của mỗi hơi thở, một khi đã hít vô hay đã thở ra 
rỗi thì đời sống của hơi thở đó được xem như đã 
kết thúc trong vĩnh hằng! Khi một hơi thở đã đi 
qua bạn sẽ không thể kéo nó trở lại được nữa. Và 
do đó, những gì trú ngụ cùng với hơi thở cũng sẽ 
tàn phai theo hơi thở mà thôi. Bạn đừng lãng phí 
thời gian để cố tìm lại “đời sống” của hơi thở đã 
qua bằng con tim thoi thóp, cũng đừng cố tưởng 
tượng sự thấp thoáng đâu đó “đời sống” của một 
hơi thở chưa đến; vì làm như thế chỉ viển vông 
mà thôi! Bởi lẽ, mỗi mỗi hơi thở đều có một thể 


cách sống động riêng của nó, chẳng có hơi thở 


104 KHẢI THIÊN 


nào giống hơi thở nào hết. Đấy là chân lý của 
đời sống thực tại. Do vậy, vận dụng hơi thở để 
đi vào thế giới thực tại của giác ngộ, cứu cánh, 
hạnh phúc v.v. là một đề tài hết sức thú vị và 
thực tế, nó rộng mở cho tất cả những ai biết sống 
bằng hơi thở. Đây là con đường bình đẳng của 
sự chứng ngộ mà ai cũng có khả năng thực hiện 
được, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn 
giáo hay chủng tộc. Bạn không cần phải thay đổi 
tôn giáo của mình để tập hít thở, để sống hạnh 
phúc và để lĩnh hội chân lý. Đấy là lý do thiền 
định vượt khỏi mọi biên giới của tôn giáo, quốc 
gia hay chúng tộc. 

Tuy nhiên, để có thể biến hơi thở trở thành 
một phương tiện đắc lực trong việc tu tập và 
phát triển đời sống hạnh phúc của mình, trước 
hết bạn cần phải tập đem sự tỉnh thức về với hơi 
thở, càng trọn vẹn càng tốt. Cố gắng duy trì sự 
tỉnh thức trên hơi thở, không để cho ý thức phân 
tán trong suốt chu kỳ của từng hơi thở vô và hơi 
thở ra. Điều này được gọi là an trú niệm trên hơi 
thở và tác dụng của nó là giúp cho tâm thức có 
thể tiến sâu hơn vào dòng thực tại, từ thô thiển 
đến vi tế, từ biểu hiện bên ngoài đến tận cùng 
sâu thắm ở bên trong. Vì lẽ, bản chất của hơi 
thở cũng có một chiều kích sâu xa nhất định, 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 105 


vận hành như một nguyên lý của mọi sự vận 
hành sinh — diệt, từ biểu hiện của hơi thở thô 
bên ngoài đến hơi thở vi tế bên trong, rồi đến 
lực tương tác mang tính cách nhân quả phản 
hồi trong tri giác nội tại. Chẳng hạn như khi bạn 
đánh một tiếng chuông, âm thanh thô của nó 
sẽ vang lên một cách rõ ràng, rất dễ nhận biết. 
Đến khi âm thanh thô lắng xuống, và bạn tiếp 
tục lắng nghe, bạn sẽ nghe được âm thanh vi tế 
của tiếng chuông. Đây là một loại âm thanh rất 
sâu lắng, chỉ có thể nghe được bằng sự tập trung 
cao nhất của một cái tâm tĩnh lặng mà thôi. Và 
sau cùng, khi âm thanh vi tế của tiếng chuông 
chấm dứt, không còn ngân nữa thì ảnh tượng — 
tri giác (perception) về tiếng chuông sẽ tiếp tục 
ngân trong tâm thức của bạn. Sự đồng vọng của 
tiếng chuông trong tâm thức của bạn chính là 
lực tương tác mang tính cách nhân quả của hành 
động. Dĩ nhiên, bất kỳ một hành động nào cũng 
đều vọng lại phía sau một lực tương tác mang 
tính nhân quả này; chúng xuất hiện như một loại 
nghiệp báo, chỉ khác nhau ở mức độ nặng hay 
nhẹ mà thôi. Trên thực tế, có khi tiếng chuông 
đã chấm dứt từ hai ba chục năm rồi, nhưng bây 
giờ bạn thỉnh thoảng vẫn còn nghe dư âm của 
nó mỗi khi nhớ đến nó. Sở dĩ, dư âm của tiếng 
chuông ngày xưa vẫn còn có thể vang vọng là 


106 KHẢI THIÊN 


vì ý thức về nó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm 
thức. Tương tự như thế, hơi thở của bạn cũng sẽ 
đi qua các giai đoạn từ thô đến vi tế. Ngay cả 
khi hơi thở vi tế chấm dứt thì ý thức về hơi thở 
vi tế vẫn còn; và vì vậy điều kiện để phát sinh 
hơi thở vẫn còn. Điều này cho thấy sự chủ động 
và sức mạnh của tâm — ý thức cũng như sự tác 
động trực tiếp của nó đến dòng vận hành của 
đời sống con người. Trên thực tế, các thiền giả 
hay những ai có thực tập thiền đều vận dụng 
tâm và hơi thở một cách thiện xảo để ra, vào, an 
trú và thậm chí nghỉ ngơi trong thiền định. 


Tóm lại, trong quá trình rèn luyện tâm và hơi 
thở, công việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là 
duy trì sự tỉnh thức một cách liên tục trong suốt 
các giai đoạn hay chu kỳ của hơi thở: thở vô, 
thở ra, dừng, thở vô v.v. Làm như thế có nghĩa 
là bạn làm cho niệm được an trú vững chãi trên 
dòng thực tại của hơi thở. Và khi an trú niệm 
như thế, trong tâm thức của bạn chỉ có một đối 
tượng duy nhất mà thôi, đó là hơi thở. Do vậy, 
sự tập trung tỉnh thần để quan sát và theo dõi 
hơi thở rất quan trọng. Nếu trong khi theo dõi 
hơi thở mà bạn tiếp tục lang thang theo những 
đối tượng khác nữa thì bạn sẽ không bao giờ đạt 


đến trạng thái nhất tâm vốn là nền tảng để sinh 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 107 


khởi tuệ giác thực tại. Và nếu không có tuệ giác 
thực tại bạn sẽ chẳng bao giờ khám phá được 
chân lý hay kinh nghiệm chân lý. Và như thế, 
những gì mà bạn biết được chỉ là kiến thức khô 
khan được tích lũy từ thấy, nghe, đọc v.v. trong 
đó phần lớn thuộc về kinh nghiệm tập thể (cộng 
đồng, xã hội), chỉ một phần rất nhỏ thuộc về 
kinh nghiệm bản thân. Ở đây, bạn nên nhớ rằng 
bạn không thể khám phá chân lý qua con mắt 
của người khác được; và rằng chân lý chỉ có thể 
được nhìn thấy và được lĩnh hội bằng con mắt 
của chính mình! Sự chứng ngộ chân lý bao giờ 
cũng đến từ kinh nghiệm cá thể. Vì vậy, thực tập 
lĩnh hội thực tại qua hơi thở của mình là thực 
tập khám phá chân lý trong một thể cách sống 
động, thực tiễn và trực tiếp nhất. Nó giúp bạn 
trước hết là lấy lại khả năng tập trung tinh thần, 
lấy lại sự an bình cho đời sống, và kế tiếp là 
giúp bạn thể nghiệm sự hiện hữu sống động của 
chính bản thân mình cũng như thế giới nhiệm 
mẫu chung quanh mình. Đấy là con đường thể 
nhập thực tại. 


Sự an trú niệm càng vững chãi chừng nào 
thì khả năng tiếp xúc với thực tại càng sâu sắc 
chừng đó. Hãy lấy thí dụ về chu kỳ đời sống của 
một hơi thở và sự biến chuyển trong dòng tương 


108 KHẢI THIÊN 


tục của tâm thức. Thông thường, chẳng ai quan 
tâm đến chuyện mình thở mỗi ngày bao nhiêu 
lần và tâm thức của mình thay đối như thế nào 
trong từng giây từng phút. Thế nhưng khi an trú 
trong đời sống chánh niệm và do liên tục duy trì 
sự tỉnh thức trên từng hơi thở, bạn sẽ thấy rằng 
trong một chu kỳ của hơi thở vô ra sẽ có ít nhất 
ba đối tượng khác nhau biểu hiện trong dòng 
chảy của tâm thức. Hay nói khác đi, là có ít 
nhất ba cái tâm khác nhau trong chu kỳ của một 
hơi thở. Hít vào với một tâm, thở ra với một tâm 
khác, và lực tương tác vận hành trong lúc dừng 
lại sinh khởi thêm một tâm nữa. Đấy là lý do tại 
sao trong lúc thực tập thở bạn cần phải chú tâm 
vào từng diễn biến của hơi thở vô, ra, và dừng 
lại. Vì lẽ, khi thấy được hơi thở có ý thức của 
mình, bạn đồng thời thấy được dòng vận hành 
của tâm thức. Do thấy được đối tượng một cách 
rõ ràng bạn mới có thể nắm bắt và điều phục 
nó được. 


Một tin vui cho những người bạn cùng thực 
tập thở đó là, cho đến khi nào bạn có thể điều 
phục được hơi thở cúa mình hay làm cho hơi 
thở của mình được an tịnh, thì khi ấy bạn sẽ 
có đủ sức mạnh để làm cho chính cuộc sống 
nội tâm của mình được an tịnh. Điều phục được 
hơi thở sẽ đem đến cho bạn nhiều lợi ích thiết 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 109 


thực cho cuộc sống mà bạn hằng mong ước, kể 
cả thể chất lẫn tỉnh thần. Tuy nhiên, mục tiêu 
tối hậu của nó vẫn là loại trừ một cách tức thì 
những phiền não khổ đau trong thế giới nội tâm 
và trong thời gian ngắn nhất, đem đến cho bạn 
một đời sống hạnh phúc chân thật ngay bây giờ 
và ở đây. 


SỰ VIÊN MÃN CỦA ĐỜI SỐNG 


rong đời sống của con người, tâm thức 

luôn luôn đóng vai trò chú động. Tâm thức 
là một thực tại vô hình để qua đó mọi cái hữu 
hình được thành lập. Nhà cửa, xe cộ, máy móc, 
tiền tài, danh VỌNØ, quyền lực, khổ đau, hạnh 
phúc v.v. tất cả đều là sản phẩm của tâm thức. 
Và chắc chắn rằng không có một thực thể hữu 
hình nào được tạo tác bởi con người mà không 
mang theo bóng dáng của thực tại vô hình. Mặc 
dù vậy, tâm như một kho tàng thụ động, có thể 
dung chứa mọi thứ, cả cái tốt lẫn cái xấu. Do đó, 
nếu không có những nỗ lực thích đáng của niệm 
(ý thức trong tỉnh giác) thì không thể phát triển 
những hạt giống tốt đẹp bên trong tâm thức cũng 
như làm cho nó biểu hiện ra bên ngoài. Chính vì 
vậy, cần phải có một phương tiện thiện xảo có 
thể trực tiếp đi sâu vào nội tâm để tịnh hóa nó 
và khai phóng những tiềm năng sâu thắm đang 


112 KHẢI THIÊN 


bị ô nhiễm bởi những vết loang từ vô mỉnh và 
dục vọng cá thể. Ở đây, hơi thở có ý thức là một 
phương tiện ưu thắng có thể nâng nỉu và tịnh 
hóa dòng thực tại vô hình của tâm. 


Như chúng ta đã thảo luận, bất kỳ khi nào hơi 
thở được làm cho an tịnh thì tâm thức sẽ trở nên 
an tịnh. Nhất là khi hơi thở được vận hành bởi 
chánh niệm, nó sẽ tạo ra một trường năng lượng 
đặc biệt có thể sưởi ấm mọi cảm giác cô liêu, 
băng giá, mọi nỗi đau trên thân xác héo gây. 
Bao lâu hơi thở của bạn còn được chăm chút và 
nâng niu bởi ý thức chánh niệm, thì bấy lâu đời 
sống của bạn còn được ấm cúng, tròn đầy cho dù 
hoàn cảnh sống của bạn có như thế nào đi nữa. 


Thật vậy, hơi thở có ý thức chính là sự viên 
mãn đích thực của đời sống con người. Hãy nhìn 
xem bạn đang nắm chắc trong tay cái gì nếu hơi 
thở của bạn đã bị nguội lạnh? Dĩ nhiên, khái 
niệm “nguội lạnh” ở đây không có nghĩa là “đã 
tắt thở” hay “đã chết” mà nó được dùng để mô 
tả sự “tê liệt "của đời sống. Đấy chính là chỗ rẽ 
đôi của đời sống khi thân xác một nơi, tâm thức 
một ngả! Không những vậy mà chính cái tâm 
cũng bị chia cắt và phân tán thành từng mảnh 
vụn vặt. Một sự chia cắt và manh mún như thế 
chính là đầu mối của lo âu, sợ hãi và bất an. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 113 


Sự tê liệt này là một căn bệnh mà rất ít người 
trong chúng ta tránh khỏi. Cũng chính vì sự tê 
liệt này mà con người thường có khuynh hướng 
bám víu những bóng dáng hạnh phúc bên ngoài 
thay vì hướng vào cái cội nguồn hạnh phúc ở 
bên trong. 


Trên thực tế, dù không muốn nói ra, ai cũng 
luôn mong muốn nắm chắc trong tay một cái gì 
đó trong cuộc sống hữu hạn của mình: sự nghiệp, 
công danh, những gì mình làm ra hay những gì 
mình sở hữu. Tuy nhiên, xét trên chiều tuyệt 
đối, những gì bạn có thể thật sự sở hữu chính là 
những gì đang có mặt trong giây phút của hiện 
tại; và những gì bạn có thể nắm chắc trong tay 
cũng là những gì đang nằm trong hơi thở của 
hiện tại. Ngoài đời sống của hiện tiền — bây giờ 
và ở đây - bạn không thể nắm chắc trong tay 
một cái øì hết; cho dù bạn có cố bám víu đi nữa 
cũng chỉ làm cho ngọn lửa dục vọng thêm nóng 
bỏng mà thôi. Không ai có thể biết được lát nữa 
đây chuyện gì sẽ xảy ra! Cũng vậy, một khi hơi 
thở đã nguội lạnh theo nghĩa đen của nó thì bạn 
buộc phải buông tay mà thôi! Muốn nắm giữ 
cũng không thể được. Vì vậy, khi hơi thở của bạn 
không còn được sưởi ấm bởi ý thức hiện tiền thì 
hơi thở chính nó đã trở thành nguội lạnh. Và 


114 KHẢI THIÊN 


nếu tiếp tục để cho sự nguội lạnh này lan toả 
khắp đời sống của mình, bạn sẽ rơi vào những 
bế tắc nội tại, không còn khả năng khơi dậy 
những tiềm năng bên trong con người của bạn 
nữa. Sống như thế có nghĩa là bạn đang sống lây 
lất qua ngày chứ không phải sống với tất cả sự 
trọn vẹn (viên mãn) và ý nghĩa của nó. Đấy là 
lý do mà chúng ta cần thiết phải quay về an trú 
trong hiện tại, sống với hiện tại. Hiện diện trong 
giây phút của hiện tại, chính bạn sẽ là người tự 
thể nghiệm rằng, trong một ý nghĩa thiết thực 
nhất, càng sống với hiện tại nhiều chừng nào 
thì bạn càng trở nên giàu có chừng đó. Đời sống 
của bạn sẽ thực sự sung túc, đầy đủ, và trọn vẹn 
nếu bạn có mặt một cách toàn triệt với những gì 
đang hiện hữu bây giờ và ở dây. 

Vì lẽ, khi bạn khéo léo đem sự tỉnh thức về 
với hơi thở của mình, đây chính là lúc bạn thực 
sự bắt đầu kết nối trở lại với dòng thực tại sống 
động của tâm thức, và điều này chắc chắn sẽ 
làm cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn 
với đầy đủ ý nghĩa của nó. Thật vậy, hãy thử 
xem, bất kỳ khi nào bạn rơi vào hoàn cảnh lo 
âu, bất an, sợ hãi v.v. bạn hãy cố gắng quay về 
với hơi thở, dồn hết tâm lực cho hơi thở, nâng 
niu hơi thở, chăm chút cho hơi thở, và hãy hiện 
trú nơi hơi thở một cách toàn triệt thì lập tức 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 115 


bạn sẽ được sưởi ấm bằng chính hơi thở có ý 
thức của mình. Sự mầu nhiệm của hơi thở sẽ 
được hiển hiện bất kỳ lúc nào nó được ý thức 
quan tâm đến; hay nói khác đi hơi thở sẽ trở 
nên mầu nhiệm và có sức mạnh chữa lành mọi 
nỗi đau trong đời sống khi ý thức có mặt cùng 
với nó. Sự thật là khi tâm và hơi thở quyện lấy 
nhau trong tỉnh thức, chúng sẽ tạo ra một xung 
lực mãnh liệt như một dòng điện sinh học có thể 
chữa lành và trưởng dưỡng mọi tế bào đang chết 
lịm, tê cứng ngay trong đời sống của bạn. Đấy là 
một nghệ thuật sống được ứng dụng rất phổ biến 
từ xa xưa trong môi trường rèn luyện tâm linh, 
trong các phương pháp yoga, và ngay cả trong 
các lĩnh vực võ thuật, khí công và trị liệu trong 
y học hiện đại. Trong thực tế, mỗi khi rơi vào 
trạng thái mệt mỏi hay căng thẳng, bạn chỉ cần 
tập trung theo dõi hơi thở đều đặn khoảng năm 
đến mười phút, bạn sẽ cảm nhận ngay một sự 
lắng dịu, nhẹ nhàng. 


Trong một ý nghĩa cao cả hơn, hơi thở có ý 
thức không những nuôi dưỡng đời sống của bạn 
mà nó còn là một khung cửa hẹp đưa bạn đến 
với thế giới của hạnh phúc, của sự giác ngộ, trực 
nhận chân lý tối hậu. Trong cuộc sống, lý thuyết 
và thực hành là hai lĩnh vực riêng biệt nhưng 
luôn gắn liền với nhau và bổ sung cho nhau. 


116 KHẢI THIÊN 


Phần thực hành rõ ràng lúc nào cũng khó khăn 
hơn nhiều so với lý thuyết. Tuy nhiên, trong đời 
sống thể nghiệm hạnh phúc và thể nghiệm chân 
lý, bạn không thể đi đến đích bằng con đường 
lý thuyết mà chỉ có con đường sống đích thực 
mà thôi, dù rằng kiến thức và sự hiểu biết luôn 
luôn hỗ trợ cho bạn. Một sự giác ngộ chân thật 
hay một niềm hạnh phúc chân thật bao giờ cũng 
đến từ con đường thể nghiệm cá nhân của chính 
mỗi con người. 

Vậy thì hơi thở có ý thức sẽ giúp cho chúng ta 
những gì trên con đường thể nghiệm tự thân? Ở 
đây chúng ta lấy sự hiểu biết về vô thường làm 
thí dụ. Với cái nhìn và sự hiểu biết thông thường, 
bạn đương nhiên tin chắc rằng mọi sự, mọi vật 
luôn thay đổi theo nguyên lý vô thường. Sở dĩ 
bạn tin chắc điều đó, vì vô thường (sự thay đổi 
liên tục) diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của 
con người. Tuy nhiên, đấy chỉ là sự hiểu biết do 
nhìn thấy những biểu hiện trong thế giới sự vật 
hiện tượng. Gái biết này, vì vậy, chưa phải là 
sự thể nghiệm sâu sắc của tự thân. Ví dụ kinh 
nghiệm về cái chết của người khác và cái chết 
của chính bản thân chắc chắn sẽ hoàn toàn khác 
nhau. Trái lại, trong lĩnh vực tu tập, bạn có thể 


thông qua hơi thở thiền định để tiếp xúc, nhận 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC ñT7 


diện và kinh nghiệm vô thường một cách trực 
tiếp. Do sức mạnh của tập trung tỉnh thần, bạn có 
thể nắm bắt từng chỉ tiết trong chuỗi nhân duyên 
sinh diệt, một trường năng lượng mà từ đó tạo nên 
các biểu hiện của sinh khởi, tồn tại, biến chuyển 
và hoại diệt (sinh, trụ, dị, diệt). Trong thiền định, 
bạn có thể trực nhận chân lý vô thường ngay từng 
khoảnh khắc (sát na) nhân duyên của dòng thực 
tại mà không cần phải dùng đến lý thuyết. Với sự 
sáng suốt của một tâm trí bình thường, bạn không 
thể chứng nghiệm được điều này; nhưng với sự 
nhất tâm trong thiền định, bạn có thể nhận diện 
tất cả sự thật ngay khi chúng vừa phôi thai, nhen 
nhúm. Vâng, đấy chính là khả năng thần diệu 
mà bạn chỉ có thể bắt đầu tôi luyện bằng hơi thở 
có ý thức. 

Thực tập phép quán niệm về hơi thở sẽ đem 
đến cho bạn những tuệ giác siêu phàm có thể 
giúp bạn giải thoát khỏi mọi đau khổ ràng buộc 
và sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại. 
Bạn có thể thực tập quán niệm hơi thở hai mươi 
bốn giờ một ngày trong bất kỳ tình huống nào và 
động tác nào. Bài phụ lục cuối sách sẽ giúp bạn 
thực tập quán niệm hơi thở. Xin chúc bạn thành 
tựu ước mơ hạnh phúc của mình sớm nhất! 


ỨNG DỤNG CHÁNH NIỆM 
VÀO CUỘC SÔNG 


H“ ngày tôi buộc phải đối diện và giải 
quyết những vấn đề bức thiết trước mắt: 
việc làm ở công sở, chỉ tiêu ăn uống, trả tiền nhà 
cửa, bảo hiểm, xe cộ, điện nước, lo cho con cái 
v.v. Vậy thì thời gian và sức lực đâu nữa để mà 
tĩnh tâm? Phải chăng tu tập chánh niệm - thiền 
định quá khó khăn cho những người bận rộn? 


Có hai việc bạn cần suy nghĩ thật sâu sắc để 
xây dựng cho chính mình một quan điểm và 
một thái độ sống tích cực. Trước hết, cuộc sống 
bận rộn dĩ nhiên đòi hói bạn phải tiêu hao năng 
lượng rất nhiều; nhưng trên thực tế, đấy là một 
cuộc sống hữu ích và may mắn. Bạn hãy nhìn lại 
sự khó khăn của những người thất nghiệp, không 
có công ăn việc làm hay không có điều kiện để 


lo cho chính mình cũng như lo cho con cái hay 


120 KHẢI THIÊN 


tha nhân. Có khi họ muốn làm một vài nghĩa cử 
cao đẹp như giúp đỡ bạn bè, bế thí cho người 
nghèo một vài xu cũng không thể làm được. Do 
vậy, bạn nên tự nhủ rằng có được việc làm, có 
cơ hội để sống, và nhất là có cơ hội để phụng sự 
là một điều may mắn lớn cho chính mình. 


Tuy nhiên, bạn có thể làm cho những điều 
may mắn đó trở thành niềm bình an và hạnh 
phúc cho cuộc sống của mình hay không là tuỳ 
thuộc ở cái tâm của bạn có an bình hay không? 
Khi tâm bạn an bình thì bạn làm cái gì cũng an 
bình. Vì vậy thực tập duy trì chánh niệm trong 
từng công việc của mình hay nói khác hơn là 
dồn hết tâm lực của mình cho từng công việc 
của hiện tại chính là cách thức thực tập tĩnh tâm 
thiền định. Bạn nên cố gắng chỉ làm mỗi việc 
một lúc, không làm hai việc một lúc! Và hãy 
tận tụy cho bất kỳ công việc nào mà mình đang 
làm, như quét dọn, mua sắm, chăm sóc con cái... 
Hãy an trú một cách toàn triệt trên từng công 
việc nhỏ nhoi hàng ngày. Khi thực tập chánh 
niệm, tất cả công việc đều được làm với một 
thái độ và thể cách giống hệt nhau. Bạn lau cái 
sàn nhà giống như là lau khuôn mặt của chính 
mình; bạn rửa cái đĩa như là rửa gương mặt của 


người mà mình yêu thương nhất... với tất cả tình 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 121 


yêu thương, từ ái và cẩn thận. Đấy chính là cách 
thức tu tập chánh niệm. Nếu bạn thật sự an trú 
và duy trì chánh niệm trong từng công việc, bạn 
không những sẽ hoàn tất công việc một cách 
tốt đẹp hơn mà còn cảm nhận được sự an lành, 
hạnh phúc trong công việc của mình. Ngược lại, 
nếu không để tâm an frú vào công việc, bạn sẽ 
làm việc một cách hối hả, hấp tấp, làm chuyện 
này mà nghĩ đến chuyện khác, rốt cuộc chính 
bạn làm cho mọi chuyện rối bời cả lên, không 
chuyện nào ra chuyện nào, và công việc cũng 
chẳng đi đến đâu. Làm như thế cuộc sống sẽ trở 
nên bể bộn và ngày càng phức tạp. Một người 
sống nhẹ nhàng không có nghĩa là anh ta không 
làm gì hết mà tất cả công việc được anh ta làm 
bằng một thái độ nhẹ nhàng. Đấy chính là mục 
đích của an trú niệm trên từng công việc và đấy 
cũng chính là thực tập chánh niệm, ứng dụng 
thiền vào cuộc sống. Như vậy, ai cũng có thể thực 
tập chánh niệm, lúc nào và ở đâu cũng có thể 
sống chánh niệm. Và nếu càng để tâm của mình 
chuyên chú vào công việc nhiều hơn thì cuộc 
sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn; đồng thời bạn sẽ 
tránh được những rủi ro, nguy hiểm, tai nạn... do 
sự bất cẩn (thiếu chánh niệm) của mình. 


122 KHẢI THIÊN 


Làm thế nào để có thể giảm bớt căng thẳng khi 
phải đối diện vời quá nhiêu việc cùng một lúc 
hay một công việc quá phức tạp? 

Câu chuyện sau đây có thể giúp bạn suy tư 
về điều này. Có lần Đức Phật hỏi Bà-la-môn 
Sonadanda về các điều cần có của một người 
để có thể xứng đáng được gọi là Bà-la-môn (tu sĩ 
của Ấn giáo), ông ta trả lời phải có tối thiểu năm 
đức tính cần thiết: (a) huyết thống bảy đời thanh 
tịnh, (b) làu thông các chú thuật, (c) thông suốt 
văn nghĩa của kinh Veda, (d) đầy đú giới hạnh, 
(e) thông minh sáng suốt và là người khéo léo 
nhất trong việc cầm muỗng tế thần. Đức Phật 
sau nhiều lần gạn hỏi Bà-la-môn Sonadanda có 
thế bỏ bớt đi những điều kiện thứ yếu để chọn 
ra một đức tính cần thiết nhất, Sonadanda đã 
loại bỏ dần và sau cùng chọn ra một đức tính 
quan trọng nhất đó là đây đủ giới hạnh. 


Cũng vậy, do tập quán ưa suy tính và lo âu của 
tâm trí mà chúng ta thường phóng đại một cách 
không cần thiết đối với những gì cần thiết nhất 
cho cuộc sống. Cũng như đời sống của một tu 
sĩ, điều then chốt nhất và cần thiết nhất là đầy 
đủ giới hạnh, những chuyện khác đều là sự tô 
điểm thêm. Tương tự như thế, khi bạn nghĩ rằng 
mình đang đối diện với quá nhiều vấn để hay 
một vấn đề quá phức tạp thì con đường tốt nhất 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 123 


là hãy suy nghĩ đến cái gì là cốt lõi, là điều cần 
thiết nhất để giải quyết vấn đề. Và bạn hãy tập 
trung vào cái cốt lõi đó mà thôi. Bạn không nên 
cưu mang thêm những thứ không cần thiết như 
buôn, giận, ganh, ghét, hận thù, hơn thua..vào 
cuộc sống của mình và làm cho nó nặng nề hơn. 
Rõ ràng, để có một sự chọn lựa đúng đắn, bạn 
cần phải tĩnh tâm và an trú một cách toàn triệt 
vào thời điểm của hiện tại. 

Một câu chuyện phổ biến khác được Đức Phật 
dẫn dụ đó là chuyện về mũi tên độc. Một người 
khi bị một mũi tên độc bắn trúng, việc đầu tiên 
mà anh ta cần thiết phải làm đó là lấy mũi tên 
ra và chữa trị vết thương chứ không phải là việc 
tra cứu về nguồn gốc của mũi tên, ai bắn, tại 
sao bắn, tên được tẩm bằng chất độc gì.. Khi 
an trú trong hiện tại, cũng như đem tất cả vấn 
đề về với hiện tại, bạn sẽ tự biết cái nào là cần 
thiết và có thể giải quyết vấn đề một cách mau 
chóng, hiệu quả. Tất nhiên, cuộc sống bao giờ 
cũng có những điều khó khăn, do vậy bạn cần 
phải có một tâm hồn an tịnh, trong sáng, và đầy 
đủ chánh niệm để có thể giải quyết. 

Sự thật là đau khổ này dẫn tới dau khổ khác, 
vậy thì giữa cuộc sống tràn trễ dau khổ, cả vật 
chất lẫn tinh thân, tôi có thể tìm được hạnh phúc 
ớ đâu? 


124 KHẢI THIÊN 


Vâng, đúng như thế! Đau khổ luôn luôn dẫn 
đến đau khổ, vì đau khổ chỉ có thể dựa vào 
đau khổ để tổn tại. Đau khổ không thể bám vào 
một tâm thức an bình, tĩnh lặng mà nó chỉ có 
thể sinh trưởng trong dòng suy nghĩ miên man 
bất định của lo âu, toan tính, sợ hãi... mà thôi. 
Vì vậy, khi bạn an trú một cách tỉnh thức ngay 
trong hiện tại, bạn có thể bứng sạch gốc rễ của 
những thứ khổ đau vá víu không thực tế đến từ 
những ý niệm chất chồng của một quá khứ xa 
xăm hay một tương lai hão huyền. Nhờ vào sự 
hiện trú vững chãi mà gánh nặng chồng chất của 
khổ đau sẽ bị đổ vỡ để nhường chỗ cho mọi tiềm 
năng của dòng thực tại hiện tiền sinh khởi. Do 
đó, bạn không thể tìm kiếm hạnh phúc từ một 
nơi nào khác hơn là thực tại hiện tiền, bây giờ 
và ở đây. Hạnh phúc không thể có mặt trong quá 
khứ, cũng không thể có mặt trong tương lai mà 
nó chỉ có thể xuất hiện ngay trong khoảnh khắc 
của hiện tại với một cái tâm tỉnh thức và tròn 
đầy chánh niệm. Theo giáo thuyết Bốn Chân lý, 
bạn không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách 
chạy trốn khổ đau mà trái lại bạn chỉ có thể 
loại trừ khổ đau bằng cách nhận diện nguyên 
nhân đích thực của nó. Chính vì vậy, Đức Phật 
dạy khổ đau là một chân lý, và khi thấy được 
chân lý (sự thật) của khổ đau thì an lạc liền sinh 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 125 


khởi. Do đó, quán niệm về bản chất của khổ đau 
không những là một giải pháp chuyển hóa mà 
còn là cách thức chữa lành khổ đau. Và điều 
quan trọng là, nếu không hiện trú bạn không thể 
nào thấy được nguyên nhân đích thực của khổ 
đau. Đây là lý do mà chúng ta cần thực tập sống 
với tỉnh thần hiện trú. 

Tôi quá đau đớn và tuyệt vọng không còn đủ 
sức để chống chọi với khổ đau đang hủy diệt đời 
sống, làm sao để tôi khôi phục lại niềm tin và hy 
vọng rằng tôi có thể tìm được hạnh phúc trong 
hiện tại? 


Câu chuyện sau đây được thuật lại trong kinh 
Thí dụ Hòn Núi (Pabbatopama - The Simile oƒ 
the Mountains) sẽ cung cấp cho chúng ta một 
bài học tuyệt vời về ý nghĩa của cuộc sống. Vua 
Pasenadi sau thời gian chỉnh chiến đến thăm 
Đức Phật. Sau khi thăm hỏi và trình bày về 
những gian lao trong đời sống của một chiến 
binh ngoài sa trường, Đức Phật hồi nhà vua rằng, 
giả sử người hầu cận của bệ hạ báo cho bệ hạ 
biết hiện có một tai họa khủng khiếp đang xảy 
ra từ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Đó là 
có bốn hòn núi vĩ đại đang di dời và sự di dời 
của chúng đã hủy diệt tất cả sinh linh, và chúng 
đang tiến gần đến chỗ của bệ hạ. Đối diện với 


126 KHẢI THIÊN 


một tai họa lớn lao và khủng khiếp như thế, bệ 
hạ sẽ làm gì? Vua Pasenadi trả lời rằng, bạch 
Thế Tôn, trong thời khắc sinh tử khủng khiếp 
như thế, con có thể làm được gì nữa ngoại trừ 
một nỗ lực cuối cùng đó là giữ gìn ba nghiệp 
(thân, miệng, ý) thanh tịnh. 


Câu chuyện này bao hàm nhiều ý nghĩa; thế 
nhưng trước hết, nó cho ta thấy rõ bối cảnh của 
đời người đó là cuộc sống chính nó và hoàn cảnh 
của cuộc sống. Ở đây, hoàn cảnh cuộc sống của 
một chiến binh ngoài sa trường quả là khủng 
khiếp; sự chết chóc, cảnh máu đổ thịt rơi, tiếng 
khóc than thẩm thiết thật sự là hãi hùng. Mặc dù 
vậy, hoàn cảnh hãi hùng khủng khiếp đó không 
phải là cuộc sống đích thực của một chiến binh. 
Vì lẽ, cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa thì 
người chiến binh vẫn duy trì cuộc sống của mình 
với tất cả ý nghĩa và giá trị của nó. Nếu không 
như thế thì ý chí sẽ không có chỗ đứng, ngay cả 
ý nghĩa và giá trị của cuộc sống cũng không có 
lý do để tồn tại. Vì vậy, hoàn cảnh sống và cuộc 
sống chính nó hoàn toàn khác nhau, mặc dù cả 
hai luôn đi đôi với nhau. 

Trong một ý nghĩa sâu sắc hơn, hoàn cảnh 
cuộc sống của bạn luôn luôn thay đổi từng lúc 
từng nơi nhưng cuộc sống của bạn và ý nghĩa 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 127 


của nó vẫn tổn tại nguyên vẹn không thể mất đi 
đâu được, trừ phi chính bạn hủy diệt nó. Trong 
trường hợp của vua Pasenadi cũng như của 
chúng ta, mặc dầu tuổi già và sự chết đang tiến 
gần và de dọa hoàn cảnh của mình, nhưng niềm 
tin vào điều thiện luôn nuôi dưỡng ý chí và nghị 
lực của cuộc sống, vì vậy giá trị của cuộc sống 
vẫn còn nguyên vẹn. Và đấy chính là ý nghĩa 
và mục đích tối hậu của đời người. Cũng vậy, 
cho dù bạn đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn 
vô cùng và bạn có thể dùng từ “tuyệt vọng” để 
mô tả nội tâm của mình, nhưng chắc chắn rằng 
cuộc sống của bạn vẫn còn đó. Thấy được điều 
này sẽ cho bạn sức mạnh để lấy lại niềm tin 
vào cuộc sống. Tuy nhiên, niềm tin đích thực 
của bạn sẽ không thể lớn mạnh nếu bạn tiếp tục 
lang thang với quá khứ đau buồn và tương lai 
mờ ảo. Niềm tin của bạn chỉ có thể vững chãi 
khi nào bạn sống an trú trong hiện tại. Vì lẽ, cho 
đến khi nào bạn còn biết rằng mình còn đang 
thở, mình còn đang sống, và những điều tốt đẹp 
trong thế giới chung quanh mình vẫn còn đang 
hiện hữu, thì khi đó bạn mới có thể lấy lại sức 
mạnh cho niềm tin cũng như sự quân bình cho 


đời sống nội tâm. 


128 KHẢI THIÊN 


Tôi không thể sống mà thiếu vắng ý thức về tự 
ngã hay “cái tôi” được. Tất cả những gì tôi làm 
trên thực tế đều xuất phát từ động cơ của “cái 
tôi”. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy khó chịu và 
bất an khi ai đó nói năng hay hành động làm 
đụng chạm đến “cái tôi” của mình, và những 
nỗi phiền giận tự ái đó tồn tại rất lâu trong tâm 
của tôi. Làm sao tôi có thể loại trù“cái tôi” và 
những ám ảnh của lòng tự ái ra khỏi cuộc sống 
của mình được? 


Câu chuyện vấn đáp giữa Đức Phật và Saccaka 
được ghi chép trong kinh Majjhima Nikaya (MN 
35 - Cula Saccaka Suta) sẽ giúp bạn hiểu rõ 
hơn về bản chất thực thụ của tự ngã. Chuyện kể 
rằng, Saccaka cùng với một nhóm dân chúng của 
Licchavis đến tranh luận với Đức Phật. Đức Phật 
nói rằng con người là một tổng hợp của năm 
uẩn, bao gồm: cơ thể vật lý, cảm thọ, ảnh tượng 
của tri giác, tạo tác của tâm và tri giác phân 
biệt (ý thức). Trong tổ hợp của năm uẩn này 
không có một thực thể nào có thể được gọi là f 
ngã của ta. Saccaka cho rằng Đức Phật nói như 
thế là không đúng sự thật. Saccaka phản bác lại 
điều Phật nói bằng cách lập luận rằng, như đất 
là chỗ nương tựa để cổ cây sinh trưởng; cũng 
vậy, tự ngã là chỗ dựa để năm uẩn hình thành 
và tạo tác các nghiệp thiện, ác v.v. Đức Phật hỏi 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 129 


Saccaka: “Có phải người muốn nói rằng năm uẩấn 
là tự ngã của ta?” Saccaka đáp: “Vâng, đúng như 
thế!” Rồi ông thêm rằng: “Không những riêng tôi 
mà tất cả mọi người ở đây đều đồng ý như vậy.” 
Đức Phật đã soi sáng Saccaka bằng một thí dụ, 
Ngài hỏi: “Có phải vua là người có quyên lực sai 
khiến các thần dân của ông ta không?” Saccaka 
đáp: “Vâng, đúng như thế!” Đức Phật lại hỏi: 
“Ông nói năm uẩn là tự ngã của ông, vậy ông có 
quyền hành gì đối với năm uấn?” Saccaka nhận 


ra sự thật và im lặng. 


Khi quan sát thật kỹ càng và sâu sắc về đời 
sống của con người, bạn sẽ thấy rằng quả thật 
bản thân con người cũng như thế giới của con 
người luôn luôn thay đổi và biến hoại. Dù muốn 
hay không thì thế giới của cơ thể vật lý, cảm thọ, 
tri giác, tâm thức và sự nhận thức của con người 
luôn thay đổi theo các điều kiện nhân duyên. 
Nó không bao giờ dừng yên một chỗ, bất di bất 
dịch, và do đó nó không thể thường tại vĩnh 
hằng. Thật vậy, thế giới của con người, cả vật lý 
và tâm lý, là vô thường, vô ngã. Nếu bạn không 
thể chấp nhận sự thật này thì bạn sẽ không thể 
nào thoát ly ra khỏi sự giam hãm của ý thức 
ph 


bám víu vào “cái tô cái của tôi” và “cái tự 


ngã của tôi”. Đấy chính là cốt lõi của những nỗi 


130 KHẢI THIÊN 


sợ hãi và bất an được âm thầm nuôi dưỡng bởi 
ý thức của tự ngã và nó thường xuyên toả ra khí 
chất cay đắng, thốn thức trong đời sống nội tâm 
của bạn. 


Tôi có thể chấp nhận rằng trên chiêu tuyệt đối 
bản chất của cuộc sống là vô ngã, nhưng tôi vẫn 
cảm nhận rằng dường như có một cách biệt nào 
đó giữa quan niệm về vô ngã và đời sống hạnh 
phúc cá thể? 


Một cuộc sống tốt đẹp bao giờ cũng cần có một 
sự hài hòa và hỗ tương qua lại giữa hai chân lý: 
tương đối và tuyệt đối hay phương tiện và cứu 
cánh. Bạn nên phân biệt rằng, khi nói về vô ngã, 
chúng ta nói đến một sự thật của đời sống; và 
rằng sự thật đó có thể giúp cho chúng ta sống 
hạnh phúc hơn và an lạc hơn. Rõ ràng nếu hạnh 
phúc của bạn được xây dựng trên nền tẳảng của 
sự thật thì đời sống hạnh phúc đó có thể tồn tại 
lâu dài và vững chắc. Cũng vậy, cái mà chúng 
ta gọi là đời sống hạnh phúc cá thể thật ra chỉ 
là một lối mô tả mang tính cách phương tiện 
để phân biệt hai cá thể khác nhau như giữa ta 
và người. Tất nhiên, mọi sự phân biệt trong ý 
nghĩa phương tiện không bao giờ tạo ra một vấn 
đề gì quan trọng. Cũng như hoa hồng, cho dù 
bạn có gọi nó bằng một cái tên khác thì hương 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 131 


thơm của nó vẫn như thế thôi. Tuy nhiên, nếu 
bạn kiên quyết giữ một thái độ cố chấp, lấy cái 
phương tiện làm cứu cánh hay lấy cái tương đối 
làm tuyệt đối thì bạn sẽ trở nên sai lầm và mê 
muội. Như người dùng chiếc bè (phương tiện) để 
qua sông, nếu anh ta không chịu để lại chiếc bè 
trên sông mà cứ tiếp tục mang nó trên lưng thì 
quả thật là buồn cười. Vả lại, hạnh phúc không 
bao giờ tự sinh ra một mình mà nó cần phải có 
nhiều nhân duyên hay nhiều phẩm chất kết hợp 
lại với nhau. Và bất cứ cái gì được kết thành từ 
nhiều nhân duyên thì cái đó không thể có cái tự 
ngã mang tính cách độc lập. Sự thật là đời sống 
của con người luôn được sinh khởi và hiện hữu 
trong dòng vận hành của nhiều nhân duyên tan 
hợp; do đó, chính hạnh phúc cũng là một thực 
tại của nhân duyên. Hạnh phúc là vô ngã cho dù 
bạn muốn nói nó là của tôi hay của ai thì cũng 
vậy thôi. 

Tôi nghĩ rằng, tự ngã là một cúi gì đó có ý 
nghĩa rất lớn đối với cuộc sống danh vọng của 
con người. Vì vậy, tôi cho rằng nếu tôi cố gắng 
sống thật tốt và làm việc thật hiệu quả để xây 
đắp một cúi tự ngã đặc biệt cho đời sống của 
chính mình như là một loại danh vọng cá thể 
mà bao nhiêu người mơ ước; và rằng tôi sẽ sống 
hết mình với cái danh vọng đó như là đời sống 


132 KHẢI THIÊN 


riêng tư của tôi, như thế vẫn hạnh phúc hơn là 
không có gì hết? 


Bạn có thể chọn cho chính mình một hướng 
sống bằng cách tìm kiếm một động lực cần thiết 
cho mọi nỗ lực của mình. Nhưng nếu bạn chọn 
lấy “cái tôi” làm trung tâm cho mọi nỗ lực của 
mình thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành con 
người ích kỷ. Bạn nên nhớ rằng, trên con đường 
tìm kiếm danh vọng, cái tôi có thể đóng một 
vai trò quan trọng, nhưng trong nỗ lực tìm kiếm 
một đời sống hạnh phúc đích thực, thì cái tôi 
bao giờ cũng là một trở ngại lớn lao. Thực tế 
cho thấy rằng, bạn không thể nào có được một 
giấc ngủ thật sâu và thật ngon nếu bạn vừa nằm 
trên giường lại vừa canh cánh ôm giữ “cái tôi” 
trong tâm của mình. Trái lại, càng thốn thức lo 
âu cho cái tôi chừng nào thì càng khó ngủ chừng 
đó. Muốn có một giấc ngủ ngon, bạn nhất thiết 
phải buông bỏ hết mọi ý niệm về tự ngã ngay từ 
khi bắt đầu bỏ dép lên giường. Thật vậy, trong 
mọi thể cách của kinh nghiệm hạnh phúc, bạn 
không thể sống trọn vẹn với đời sống hạnh phúc 
của thực tại hiện tiền nếu từ trong sâu thắm của 
nội tâm bạn vẫn mải miết ôm giữ cái tôi. 

Trong dòng triết học Duy thức (Yogacärg), tính 
khí của tự ngã được mô tả qua bốn phạm trù đó 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 133 


là: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã sỉ 
tức là sự si mê của ý thức tự ngã. Tính khí của 
ngã sỉ cũng còn được gọi là vô minh, lấy cái 
không thật cho là thật, sống trong mộng tưởng 
điên đảo của những tri kiến sai lầm. Ngã kiến 
là cái thấy không đúng với sự thật về bản chất 
của đời sống con người bao gồm cả thân và tâm. 
Ngã mạn là sự tự tôn, kiêu hãnh đối với cái tôi 
cá thể của mình. Và ngã ái là sự bám víu vào 
cái tôi giả tạo của mình. Do vậy, nếu bạn lấy tự 
ngã làm trung tâm cho cuộc sống của mình và 
nỗ lực xây đắp cho tự ngã của mình ngày càng 
to lớn thì chính những tính khí của tự ngã sẽ lần 
hồi trở thành con người của bạn, một con người 
ưa bám víu, ưa kiêu hãnh, thích sống với mộng 
tưởng hão huyền và sỉ mê. Đây quả thật là một 
chướng ngại vô cùng lớn lao trong mọi nỗ lực 
sống hạnh phúc và khám phá chân lý. Vâng, 
đeo đuổi theo một con đường danh vọng quả 
thật là gian truân, vất vả biết chừng nào! Để có 
được một danh vọng bạn phải đánh đổi biết bao 
nhiêu điều trong cuộc sống của mình! Nhưng để 
sống một đời sống hạnh phúc thực thụ, bạn cần 
phải vượt qua những chướng ngại lớn lao của 
tự ngã ngay trong nội tâm của chính mình chứ 
không ở đâu xa. 


134 KHẢI THIÊN 


Tôi có thói quen ưa suy nghĩ mông lung. Tôi 
cũng chưa đủ sức dừng lại hay điêu phục tâm trí 
của mình theo ý muốn. Thay vì cứ suy nghĩ miên 
man, tôi có thể suy nghĩ về điều gì để vượt qua 


mọi khổ đau và sống an lạc? 


Để có thể làm cho tâm ý an tịnh cũng như 
làm cho tuệ giác của bạn phát sinh, thay vì cứ 
suy nghĩ mông lung bạn nên dùng năng lực tư 
duy của mình tập trung vào quán niệm cái cốt 
lõi của mọi sự khổ đau, đó chính là lòng chấp 
ngã. Bạn hãy nỗ lực thấy cho bằng được nguồn 
gốc của mọi ham muốn, hơn thua, buôn giận, 
thương ghét... đều xuất phát từ niềm tin vào tự 
ngã. Bao lâu bạn còn cho rằng có một thực thể 
được gọi là tự ngã của bạn thì bấy lâu bạn còn 
khổ đau, thăng trầm cùng với cái thấy sai lầm 
này. Cũng từ nơi niềm tin vào tự ngã này mà sự 
kiêu mạn, tự hãnh luôn thúc đẩy bạn lao vào 
các cuộc tranh chấp hơn thua, dù chính bạn biết 
rõ rằng sự hơn thua chẳng giúp ích gì cho cuộc 
sống hạnh phúc của bạn. Nỗ lực bám víu vào tự 
ngã có thể được ví như cơn lốc xoáy vô hình và 
tàn bạo khủng khiếp, nó đánh tan tất cả sự bình 
an trong tâm hồn của bạn. Cho đến khi nào bạn 
có thể buông bỏ mọi nỗ lực bám víu vào tự ngã 


lúc bấy giờ bạn mới có thể đi vào hiện trú trong 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 135 


bình an và tĩnh lặng. Hãy cố gắng thực tập an 
trú trong hiện tại như lặn sâu vào lòng của biển 
cả, ở đó không hề có sóng gió nào có thể khuấy 
động sự tĩnh lặng và an bình nội tại. Nhờ thực 
tập hiện trú mà hạnh phúc và tuệ giác sinh khởi. 
Nên nhớ rằng, bạn chỉ có thể biết được sự tĩnh 
lặng tuyệt vời của đại dương khi nào chính bạn 
gieo mình vào lòng của nó. 


PHỤ LỤC 


HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 
THIÊN CĂN BẢN 


QUÁN NIỆM HƠI THỞ 


I. Chuẩn bị tư thế ngôi thiền 


1. Thân: Bạn có thể ngồi xếp bằng, kiết già, 
bán già, hoặc ngồi trên ghế thả hai chân xuống 
đất nhưng phải ngồi thẳng lưng để cho cột sống 
thẳng hàng. Hai bàn tay xếp bằng, gác trên chân 
ngay dưới bụng hoặc để trên hai đầu gối. Tư thế 
ngồi phải vững chãi, thẳnh thơi và an lạc. 


2. Tâm: Tập trung sự chú ý (chú tâm) của bạn 
vào điểm xúc chạm của hơi thở tại vùng cửa 
mũi hay môi trên. Nếu cảm thấy khó chịu hay 
căng thẳng, có thể chuyển sự chú tâm vào vùng 
dưới rốn hoặc để tâm ngay trước mặt. Sự chú 
tâm trong lúc ngồi thiền phải đầy đủ ba yếu 


140 KHẢI THIÊN 


tố của chánh niệm (mindfulness) đó là: tỉnh 
thức (awareness), chú ý (affention) và tỉnh giác 
(alertness). 


3. Hơi thở: Để hơi thở vô / ra tự nhiên; không 
cố làm cho hơi thở dài thêm hay ngắn lại. Thở 
đều đặn, nhẹ nhàng một cách tự nhiên. Ghi nhớ 
hơi thở là đối tượng duy nhất trong suốt thời gian 
hành thiền. Thỉnh thoảng nếu bị phóng tâm (nghĩ 
đến chuyện khác), bạn phải cố gắng tỉnh thức 
và đem tâm trở về an trú trên đối tượng thiền 
bằng cách theo dõi luông hơi thở vô ra và dán 
chặt tâm nơi điểm xúc chạm hay phông xẹp của 
bụng. Hãy hình dung rằng hơi thở vô - ra là cái 
cọc; niệm (sự chú tâm) là sợi dây vô hình dùng 
để buộc tâm vào đối tượng thiền quán, không 


cho nó phóng túng. 
II. Ba bước thực tập thiền căn bản 
1. Bước mỘt: 
Biết rõ: Hơi thở vô, ra, dài, ngắn. 


Bạn chỉ đơn thuần theo dõi và nhận biết rõ 
ràng hơi thở vô dài / hơi thở ra dài, hoặc hơi 
thở vô ngắn / hơi thở ra ngắn. Ở đây, bạn chỉ cố 
gắng biết rõ bốn biểu hiện của hơi thở: vô / ra; 


dài / ngắn. Phải biết rõ các biểu hiện của từng 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 141 


hơi thở một cách cụ thể để giữ tâm tỉnh thức, 
không tán loạn (suy nghĩ lung tung) và đạt đến 
sự định tâm. Khi tâm trở nên yên tịnh (không 
còn phóng tâm) và hơi thở trở nên nhẹ nhàng, 
bạn có thể chuyển qua bước hai kế tiếp. 


2. Bước hai: 


“Gảm giác toàn thân hơi thở vô” - “Cảm giác 
toàn thân hơi thở ra”. 


Cố gắng nhận biết rõ toàn thể hơi thở, bao gồm: 
điểm đâầu-giữa-cuối của hơi thở vô, và điểm đâu- 
giữn-cuối của hơi thở ra. Đây là sự nỗ lực ghi nhận 
toàn thế luồng hơi thở một cách rõ ràng. Điểm 
quan trọng của bước thực tập này là bạn nên để 
sự chú ý (niệm) ngay tại điểm xúc chạm và nhận 
biết luồng hơi thở vô ra một cách trọn vẹn. Không 
nên đem tâm đi theo luông hơi thở vào bên trong 
cơ thể hay đi ra khỏi điểm xúc chạm; vì làm như 
thế tâm bạn sẽ trở nên tán loạn. 

3. Bước ba: 

“An tịnh thân hành, tôi thở vô” - An tịnh thân 
hành, tôi thở ra”. 

Cố gắng duy trì chánh niệm và tỉnh giác về hơi 
thở một cách liên tục với quyết tâm làm cho hơi 
thở, thân, và tâm trở nên an tịnh. Nếu hơi thở 


142 KHẢI THIÊN 


vẫn chưa dịu dàng, an tịnh, bạn nên thầm khởi 
niệm rằng “Nguyện cho hơi thở của tôi được an 
tịnh.” Khi phát khởi quyết tâm như thế, hơi thở 
sẽ dần trở nên an tịnh. Hơi thở an tịnh thì thân 
và tâm sẽ an tịnh. Ở bước này, hơi thở thường 
trở nên rất vi tế khó nhận diện; có lúc nó dường 
như không hiện hữu, nhưng đấy chỉ là cảm giác 
an tịnh của hơi thở. Bạn cứ giữ tâm tại điểm xúc 


chạm, hơi thở sẽ xuất hiện rõ ràng trở lại. 
HT. Những lưu ý quan trọng 


1. Nếu bạn không thể định tâm bằng cách 
theo dõi hơi thở vô ra, bạn có thể tập cách 
đếm hơi thở như sau: Hít vô - thở ra đếm 
một, hít vô —- thở ra đếm hai.., cứ như thế 
đếm cho tới mười rồi trở lại một. Thực tập 
như vậy một hồi lâu, tâm bạn sẽ an định. 
Khi tâm đã an định, bạn trở lại theo dõi bốn 
biểu hiện của hơi thở: vô, ra, dài, ngắn, hoặc 
toàn luồng hơi thở, như đã đề cập. 


2. Không chuyển sự chú tâm theo dõi fừ hơi 
thở sang các đề mục khác như tính chất vô 
thường, khổ, vô ngã. Ba đặc tính này thuộc 
về đối tượng thiền quán ở giai đoạn sau. Ở 
đây, mục đích chính của niệm hơi thở là 
để an trú tâm và để đạt đến sự an định.Khi 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 143 


chuyển từ bước một sang bước hai hoặc bước 
ba, bạn chỉ làm một việc duy nhất đó là rác 
ý (khởi niệm) cảm nhận toàn thân hơi thở 
(bước hai), hoặc là ác ý quyết tâm đạt đến 
sự an tịnh của hơi thở và thân tâm (bước ba). 
Trong lúc tác ý, bạn vẫn duy trì sự chú tâm 
theo dõi hơi thở. 


3. Năm chướng ngại (năm triển cái): Có năm 
chướng ngại lớn trong việc thực tập thiền 
định đó là: Dục (các loại tham ái), sân (các 
loại tâm sân hận), hôn trâm (sự lừ đừ, buồn 
ngủ, tâm mê mờ, dã dượi), frạo hối (tâm dao 
động, bất an) và nghỉ (nghi ngờ, thiếu niềm 


tin vững chắc). 


4. Khi tâm an định trong một khoảng thời gian 
dài (từ một tiếng trở lên), định tướng của hơi 
thở, như mùi hương, ánh sáng hay màu sắc 
v.v. sẽ xuất hiện với nhiều hình thức khác 
nhau tùy ở mỗi người. Bạn không nên rời hơi 
thở để chú tâm vào các tướng đó. Bạn phải 
giữ chánh niệm liên tục trên đối tượng chính 
là hơi thở. 

5. Nếu bạn có thể duy trì sự an định này trong 
khoảng thời gian dài, bạn sẽ vào Cận định 


(upacara) khi từ bồ năm triỀn cái (xem số 4); 


144 


KHẢI THIÊN 


và sẽ vào An chỉ định (appanđ) khi làm cho 
sung mãn năm thiển chỉ: ẩm (duy trì tỉnh 
thức nơi đối tượng), tứ (an trú vững chắc nơi 
đối tượng), hỷ (hân hoan, vui mừng), lạc (an 
lạc) và nhất tâm (an định). 


. Bạn có thể ứng dụng các bước thực tập thiền 


niệm hơi thở vào đời sống hàng ngày trong 
mọi lúc, mọi nơi như đi, đứng, nằm, ngôi. Nên 
nhớ rằng niệm hơi thở là nền tảng của hiện 
pháp lạc trú (drsfa-dharma-sukha-viharin/ 
Living happily in the present momenfs). 


. Khi đã hành trì thuần thục quán niệm hơi 


thở ở bước một, bạn nên tiếp tục thực tập 
ba bước tiếp theo (xem phần IV. 16 đề mục 
thiền dưới đây.) 


IV. 16 Đề mục thiền trong kinh Anapanasdfi 


(. Thân niệm xứ: 


Thở vô dài, tôi biết: “Tôi thở vô dài”. Thở ra 
dài, tôi biết: “Tôi thở ra dài”. 

Thở vô ngắn, tôi biết: “Tôi thở vô ngắn”. Thở 
ra ngắn, tôi biết: “Tôi thở ra ngắn”. 

“Cảm giác toàn thân (hơi thở), tôi thở vô” — 
“Cảm giác cả toàn thân, tôi thở ra”. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 


145 


s “An tịnh thân hành, tôi thở vô” — An tịnh 
thân hành, tôi thở ra”. 


(H). Thọ niệm xứ: 


e “Cảm giác hỷ thọ, tôi thở vô” — “Cảm giác 
hỷ thọ, tôi thở ra”. 

e “Cảm giác lạc thọ, tôi thở vô” — “Cảm giác 
lạc thọ, tôi thở ra”. 

e “Cảm giác tâm hành, tôi thở vô” — “Cảm giác 
tâm hành, tôi thở ra”. 

e “An tịnh tâm hành, tôi thở vô” — “An tịnh 
tâm hành, tôi thở ra”. 


(HH). Tâm niệm xứ: 


s “Cảm giác về tâm, tôi thở vô” —- “Cảm giác 
về tâm, tôi thở ra”. 

e “Với tâm hân hoan, tôi thở vô” — “Với tâm 
hân hoan, tôi thở ra”. 

e “Với tâm định tĩnh, tôi thở vô” — “Với tâm 
định tĩnh, tôi thở ra”. 

e “Với tâm giải thoát, tôi thở vô” — “Với tâm 
giải thoát, tôi thở ra”. 


(IV). Pháp niệm xứ: 


se “Quán vô thường, tôi thở vô” - “Quán vô 
thường, tôi thở ra”. 


146 KHẢI THIÊN 


“Quán ly tham, tôi thở vô” — “Quán ly tham, 
tôi thở ra”. 

se “Quán đoạn diệt, tôi thở vô” —- “Quán đoạn 
diệt, tôi thở ra”. 


“Quán từ bỏ, tôi thở vô” — “Quán từ bỏ, tôi 
thở ra”. 


“Này các tỷ kheo, ta thường tu tập phương 
pháp quán niệm hơi thở này trong hầu hết thời 
giờ của ta. Và nhờ sống trong tu tập phương 
pháp này mà thân thể và đôi mắt ta không hề 
mệt nhọc; nhờ kết quả ấy mà tâm ta giải thoát 
các lậu hoặc.” (Sn, V, 317) 


“Và này các tỷ kheo, định do quán hơi thở này, 
khi được tu tập, được làm cho sung mãn, là an 
tịnh và cao thượng, là trú xứ an lạc vô nhiễm, 
loại trừ và làm cho tịnh chỉ các bất thiện tư duy 
ngay khi chúng khởi lên.” (S. V. 321) 


“Những người đã đạt được sơ thiền ở một mức 
độ nào đó sẽ được tái sinh cộng trú với chư 
Thiên ở cõi trời Phạm thiên. Và ngay cả sự tu 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 147 


tập định cận hành cũng dẫn đến sự tái sinh 
tốt đẹp hơn trong những thiện thú thuộc dục 
giới.” (Visuddhimagsa X].123) 


WORDS OF THE HEART SUTRA 


“Bạn thân mến, 

Lời dưới đây được viết từ những xúc cảm 
thành kính sâu xa của tác giả khi quỳ trước cái 
đẹp kỳ vĩ và nhiệm mầu của kinh Trái tim Tuệ 
giác Vô thượng”. 

“Dear Friends in Dharma, 

The ƒollowing words stem jrom the deeply 
esieemed respect oƒ the author as he knelt ïn 
Jront oƒ the miraole sublime oƒ the Prqjñaparamita 
Hrdaya Sira ”. 

e Cuộc sống hạnh phúc thực thụ của bạn vốn 
không cần đến một bản ngã để hiện hữu. 

(Your true liƒfe oƒ happiness does not actually 
need a “selƒ” to exist.) 


150 KHẢI THIÊN 


e Tựngã là cái mà nó luôn chia rẽ con người của 
bạn theo nhiều cách khác nhau: được, mất, thành, 


bại, tình yêu, hận thù, danh vọng và tủi nhục. 


(The individual selƒ is that which variously 
separdtes you info different modes: gain, loss, 


success, ƒailure, love, hatred, ƒame, and shame.) 


e Bạn có thể sống một cách bình yên, tự tại 
giữa đời sống thăng trầm khi nào mọi ý niệm về 
tự ngã được buông bỏ. 

(You are able to live ƒreely and peacefully in 
the rise and ƒall oƒ le whenever dl] notions oƒ 
selƒ are given up.) 

e Khái niệm về tự ngã thực chất chỉ là một ảo 
tưởng. 

(The concept oƒ “selƒ” is but an illusion.) 

e Bản ngã cá thể, nó luôn luôn là chướng ngại 
lớn nhất gây nên mọi nỗi bất an và đau khổ 
trong cuộc đời của bạn. 

(The individual selƒ ¡is always the greqtest 
obstrucHion causing dÌÌ kinds oƒ anxiety and 
suffering in your liƒe.) 

e Sự thật là, càng đắm chìm trong phân biệt, 


cuộc sống của bạn càng trở nên ích kỷ. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 151 


(The truth ¡s, the more you iminerse yourselƒ in 
discrimindtion, the more selfish your life will be.) 


e Do sự phân biệt của tự ngã mà những nghỉ 
ngờ, phán xét, và tưởng tượng không ngừng tuôn 
trào trong tâm trí của bạn, chúng phủ lấp mọi 
nguồn sáng trong cuộc sống của bạn. 


(From the discriminations oƒ selƒ, doubt, judørneni, 
and imagination constantÌy spurt out in your 
mỉnd, covering gÌ] sources oƒ ligh† energy in your 


le.) 

e Khi sa đà trong những suy tưởng miên man 
bất định, bạn trở thành một gã điên, y cứ nói 
nhầm suốt ngày mà không biết mình nói cái gì. 

(Immersed in the unceasing thimking oƒ indelinite 
subjects, you become q crazy person who speaks 
nonsense dll day long without knowing what he 
1s saying.) 

e Càng để lối sống của bạn dựa trên phân biệt, 
bạn sẽ càng căng thẳng và bức bách. 


(The more you base your lifestyle on discrinindtions, 
the more siressful and uncornfortable you vwill to be.) 


e Thật là khờ dại khi phải chấp nhận khổ đau 
để đổi lấy hạnh phúc bằng cách ráo riết ôm lấy 
những ý niệm hão huyễn về “cái tôi”, “cái của 
tôi” và “cái tự ngã của tôi”. 


152 KHẢI THIÊN 


(It is really ƒoolish to trade your happiness ƒor 
sufjfering by trying too hard just to embrace the 
notions oƒ the unreal things: “l” “mine,” and 
“my selƒ”!) 

e Khái niệm “vô phân biệt” trong tư tưởng 
Phật giáo dĩ nhiên không có nghĩa là “không 
biết tốt, xấu”, nhưng nó là một “thách thức” đối 
với sự bám víu vào cái tự ngã độc tôn và vị kỷ ở 
mỗi con người. 

(The concept of. “non-discrimination” ïín 
Buddhist thought oƒ course does not mean “not 
knowing what is good or what ¡is bad,” but in 
stedd ït is a “challenge” to the attachment to the 
independent selƒ oƒ each individual — or simpÌy, 
the egocentric view.) 


se Điểm duy nhất làm cho “sóng” khác với 


„33 


“nước” chính là những biểu hiện của nó. 


(The only point that makes woaves difƒferent 


Jrom wodter is the wavesˆ maniƒestation.) 


e Sự phân biệt sinh khởi từ ngã kiến chính là 
con đường đưa đến những bám víu cố hữu nó rốt 
cuộc sẽ làm băng hoại cái khả tính sống hạnh 


phúc và tự tại của bạn. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 153 


(Discrimination emerging from the selƒ-view 
1s the very way leading to stubborn attachmerni, 
which eventuadlly ruins your qbilily oƒ living 
peacefully and free oƒ all delusions.) 


se Càng quan sát về “sóng” và “nước”, bạn 
càng hiểu rõ cái tác dụng và sự nguy hiểm của 
phân biệt-nhị nguyên, nhất là khi sự phân biệt 
này nổi lên trong cơn khao khát của sự bám víu 


A41? ‹€ A43" 


cuồng si vào “cái tôi”, “cái của tôi” và “cái tự 


^*”*> 


ngã của tôi”. 


(The more you observe the water and waves, the 
more you understand the efJecHveness and danger 
oƒ the dualistic discrimination, parHcularly when 
this discrimination qrises in the thirst oƒyour crazV 
attachment to the “1,” “mine,” and “myselƒ”.) 


se Nếu nhìn vào hiện tượng, ta sẽ thấy rằng 
khổ đau và hạnh phúc rất khác nhau, cũng như 
vui và buồn. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản 
chất của chúng, ta sẽ thấy rằng cả khổ đau và 
hạnh phúc đều sinh khởi từ một nên tảng, đó là 
tâm thức. 


(ƒ we look at the phenomena, suƒƒering and 
happiness are quite different [rom one another, 
like pleasure and sadness. Flowever, iƒ we look 


deeply into their nature, we can see that both 


154 KHẢI THIÊN 


sufjfering and happiness qrise jom the same 
ƒoundation: the mind.) 


se Thật vậy, vui sinh khởi từ tâm, buồn cũng 
thế. Hạnh phúc và khổ đau tất cả đều là những 
biểu hiện từ tâm. 

(Indeed, pleasure qrises jfom the mind, as 
does sadness. Sufjfering and happiness are dll 
maniƒestations from the mỉnd.) 


e Cuộc sống thực thụ của bạn không cần một 
tên gọi, hạnh phúc thực thụ của bạn cũng không 
cần một tên gọi; bạn ơi, hãy một lần không tên 
để thưởng thức hạnh phúc của chính mình! 

(Your real life does not need a name; your 
real happiness does not need a name either. Be 
nameless once †o enjoy your redl liƒe!) 

e Điều mà kinh Trái Tim muốn chia sẻ với bạn 
đó là: “cái bạn đang là” là một cõi mơ! 

(The Heart Sutra would like to share an idea 
with you: “what you are” is just a drear!) 


e Trong thực tại của mộng bạn cảm giác rằng 
mọi thứ đều là thật, nhưng nó chỉ thật trong 
mộng mà thôi; đến khi tỉnh giấc, tất cả những 
gì diễn ra trong mộng đều không còn nữa. Cuộc 
sống của chúng ta cũng như thế. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 155 


(In the redlity oƒa dream you ƒeel that everything 
1s true, buf it is true in the dream only; once you 
wake up, dÌ] that has happened in your dream no 
longer exists. The same can be said öoƒ our liƒe.) 


e Càng thực tập không bám víu, chúng ta càng 
hạnh phúc hơn. 


(The more we practice non-attachment, the 
happier we will be.) 


e Cho đến khi nào mọi gánh nặng của sự bám 
víu vào cái được, mất, hơn, thua, danh vọng, 
quyền lực, v.v., được phóng thích khói tâm trí, 
lúc bấy giờ chúng ta sẽ thực thụ tự do thưởng 
thức cái hạnh phúc chân thật hiện tiền. 


(Whenever dll the burdens oƒattachment to gain, 
loss, win, ƒailure, ƒame, power, efc., are released 
Jrom our minds, we are then truÌy free and able to 
enjoy true happiness right here and now.) 


se Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc sống 
sẽ đến khi nào cái tự ngã ra đi. 

(The happiest momenfs in liƒe come when the 
individual selƒ goes.) 

se Sự khám phá rằng cuộc sống thực thụ của 
chúng ta không cần đến một bản ngã để hiện 
hữu quả là điều thú vị, cũng như hoa hồng, cho 


156 KHẢI THIÊN 


dù bạn có gọi tên nó là gì đi nữa thì hương vị 


ngọt ngào của nó vẫn là như thế. 


(The discovery that our redl lives do not actually 
need a “selƒ” to exist is enchanting - just qs in 
the case oƒ a rose, you may cdÏÏ it by any other 
name, but is sweet essence remains the same.) 


se Để tỉnh thức, bạn không cần phải làm thêm 
bất cứ điều gì hết, bạn chỉ cần thực tập nhìn thật 
lâu và thật sâu vào những gì đang sinh khởi và 
hoại diệt chung quanh bạn cũng như trong cơ 
thể của bạn (hơi thở, chẳng hạn). 


(To be awake, you dont have to do anything 
extra at dÌl, only practHice looking deeply and 
durably into what is rising and ƒalling around 
you as well as inside your body (your breath, ƒor 
instance.) 


e Điều quan trọng cần lưu ý rằng, mặc dù bạn 
có tuổi, nhưng tâm hồn của bạn không có tuổi. 

(I is important to note that, although you age, 
your mïnd doesnt.) 

e Cho đến khi nào bạn thực sự sống xả ly, 
không bám víu, khả năng giác ngộ của bạn mới 
có thể trở thành hiện thực. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 157 


(DnHI you have truly lived in equanimity and 
non-attachment, your capacity oƒ enlightenment 


cannot become true.) 


e Sự thức tỉnh thực thụ xuất hiện trong tâm 
thức trên con đường giác ngộ cũng như một ông 
già bỗng biến thành trẻ con khi ông ta đặt xuống 
mọi gánh nặng bám víu trong tâm thức để chơi 
với đám trẻ. 

(A true awaking appeqrs in our minds on the 
way to enlightenment, like an old man suddenly 
transƒformed into a litle kil when he himselƒ 
places down dll burdens oƒ aftachment in his 


mỉnd to play with the children.) 


e Trong dòng thực tại của tâm, tuổi tác hay sự 


già nua chẳng có một ý nghĩa đặc biệt nào. 


(In the redlity oƒ mind-siream, qge or aqgedness 


has no special meaning.) 


e Trong thế giới cuồng sỉ mộng tưởng, tuổi tác 
quả là ấn tượng bởi vì sự cấu kết của nó với 


những biến cố thăng trầm trong kiếp người. 


(In the world oƒ conƒfusion and imagindtion, 
qagedness is quife impressive because oƒ. ïiis 
connection linking dl] rising and ƒalling evenis 


in one's liƒe.) 


158 KHẢI THIÊN 


e Bạn không nên bám víu quá nhiều vào khái 
niệm tuổi tác vì bản chất của nó không øì khác 
hơn là sự tích tụ của vui, buồn trong đời sống 
mà thôi. 

(You should not become dftached to the concep† 
oƒ age too much becquse the nature oƒ qge 1s 
nothing more than the accumulation oƒ pleasure 


and sadness in liƒe.) 


e Bao lâu bạn còn giữ được tâm hồn trẻ thơ hay 
lấy tâm hồn trẻ thơ làm nền tảng cho cuộc sống, 
thì bấy lâu bạn vẫn trọn vẹn là đứa trẻ vui đùa, 


sống trong một thế giới bình yên và tươi đẹp. 


(As long as you are qble to keep your childish 
mỉnd, or take the childish mind as the ƒoundation 
oƒ your liƒe, you remain the quthentic merry child 
living in a beautful and peaceƒul world.) 


se Khả năng nghe của bạn có thể thay đổi theo 
thời gian, nhưng thính giác của bạn, cũng như 
nguồn tâm thức uyên nguyên vượt lên trên mọi 


khái niệm sống chết, nó không hề thay đối. 


(Your qudifory qbility may change over the course 
oƒ tne, buf your quditory sense — like the original 
source oƒ mind that goes beyond dll notions oƒ 
birth or death - never changes.) 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 159 


e Bạn chỉ có thể thưởng thức cái hạnh phúc vô 
ngã khi nào bạn sống đích thực. 


(You may enjoy the non-selƒ happiness only 


when you are live as such.) 


e Điều quan trọng cần ghi nhận rằng khi bạn 
đám chìm trong thế giới mộng tưởng, bạn đánh 
mất cuộc sống thực thụ của mình. 


(HH ¡is important to nofe that, when you are 
immersed in the world oƒ dreams and imagination, 
you lose your redl liƒe.) 


e Bạn có thể đạt đến cõi hạnh phúc thực thụ 
không phải ở đoạn kết của cuộc đời mà ngay 
bây giờ và ở đây, ở khoảnh khắc này, ngay nơi 
thân xác này và thế gian này. 


(You may qable to obtain the realÙm öoƒ true 
happiness not at the end oƒ your liƒfe, but right 
in this moment, ín the here and now, within this 
body and this mundane world.) 


se Thử tự hỏi: cho đến giờ phút này bạn đã cầm 
chắc trong tay được cái gì giữa đời sống ngắn 
ngủi và không ngừng thay đổi của con người? 

(Just ask yourselƒ what, unHiÏ this very momeni, 
have you grasped ƒfirmly in your hand during a 
short and ever-changing life oƒ humanity?) 


160 KHẢI THIÊN 


e Thay vì một ngày nào đó bạn sẽ phải từ 
giã thế giới này với những ước vọng chưa hoàn 
thành còn đầy ắp được, mất, hơn, thua; tại sao 
không bây giờ và ở đây sống an bình với hạnh 
phúc hiện tại, một hạnh phúc không bản ngã. 

(Instead oƒ someday leaving the world with 
your uncompleted desires ƒull oƒ gains, loss6s, 
successes, ƒailures, why dont you here and now 
live a peaceful life with the present happiness — a 
happiness without selƒ?) 


e Như những con thiên nga rời ao hồ, bạn chắc 
chắn có thể sống bình yên và tự tại giữa mọi 
ràng buộc và lụy phiền thế gian với chính con 
người này và thế giới này. 

(Like a swan leaving the lakes, you certainly 
are qble to live a peaceful life J[ree ƒrom dll 
delusions and worldly bondage right in this body 
and this world.) 


e Bạn không cần phải chờ đợi cho đến khi 
hoàn tất mọi ước vọng trong cõi người rồi sẽ 
thăng lên trời, vì một cuộc hành trình như thế sẽ 
không bao giờ xảy ra. 

(You donT† have to wdit unHÌ compleling dll 


desires in this human world and ascending to 
heqaven because such q journey wilÏ never happen.) 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 161 


e Để trực nhận được chân lý, bạn phải trả đôi 
mắt của bạn về với trạng thái tỉnh nguyên của 
nó, có nghĩa là, đôi mắt của bạn sẽ không còn bị 
giới hạn bởi “cái bạn đang là”! 


(To truly perceive the truth, you must let your 
eyes retumn to their original stafe - that is, no lon- 
ger limit your eyes by “what you are”) 


se Hy vọng và sợ hãi quả thực là hai yếu tố 
thường trực trong tâm hồn của chúng ta; nó hiện 
diện trong từng khoảnh khắc, thậm chí ngay cả 


trong chiêm bao. 


(Actually, ƒear and hope are the two permanenft 
ƒactors in our mminds; they exist in every momeHni, 


even ïn our dreams.) 


e Chỉ có con mắt tỉnh nguyên mới có thể nhìn 
thấy hiện hữu như là chính nó. 


(Only the pure eyes are qble to observe 
existence ds ï ïs.) 


e Bước vào hành tỉnh của hạnh phúc, trên 
nguyên tắc, không phải là một việc khó khăn 
hay nghiêm trọng; để đến đó, bạn không cần 
phải làm thêm bất cứ điều gì mà chỉ có bỏ bớt 
bám víu đi thôi. 


162 KHẢI THIÊN 


(To step onto the planet oƒ happiness is not, in 
pricipDle, a difficult or serious †ask; to get there, 
you need not to do any exira work, but cut short 
your aftachment.) 


e Nếu bạn có thể đón nhận cả cái tốt lẫn cái 
xấu, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại. 


(ƒ you are able to welcome both the good and 
the bad together, you become q great person.) 


e Bất cứ khi nào bạn làm chủ được mình, bạn 
sẽ làm chủ thế giới chung quanh mình. 


(Whenever you are qble to control yourselƒ, you 
are qble to control the world around you.) 


e Trong một chừng mực nào đó, hạnh phúc và 
chân lý là một; khi bạn khám phá ra chân lý, 
bạn đồng thời đạt đến hạnh phúc. 


(Happiness and truth, to a certain exteni, 
are the same; when you discover truth, you 
simultaneously achieve happiness.) 


e Điều gì sẽ xảy đến với bạn nếu bạn từ bỏ 
mọi đa đoan phân biệt? Thế giới sẽ trở thành 
rỗng không? Tan hoại? Không. Nó không phải 
là như thế. Khi mọi đa đoan phân biệt được đặt 
xuống, bạn sẽ thực thụ tắm mình trong dòng 
hạnh phúc thực tại trong khi trái tim đại bi của 
bạn tỉnh thức. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 163 


(What will happen to your life Iƒ you give up 
dÌ] the complexity oƒ discrininations? Won't the 
world be empty? Ruined? No, ït is not like that. 
When all the complexiies oƒ discrimination 
are set down, you will truÌy put yourselƒ in the 
redlily-sream oƒ happiness while your heart 
oƒ great compassion will simultaneously be 
qawaked.) 


e Trong tập quán suy tư và hiểu biết của chúng 
ta, hạnh phúc và chân lý thường được xem là 
khác nhau; nhưng trong chiều tuyệt đối, chúng 
không hề khác nhau. 


(In our habitual thinking and intellect, 
happiness and truth conventiondlly diƒfer; in the 
ulimafe truth, however, they are not at all 
diƒƒferent from one another.) 


s Trên con đường đi đến hạnh phúc và chân 
lý, bạn càng muốn lựa chọn chừng nào, thì càng 
bị rối ren chừng đó. 


(On the path to happiness and truth, the more 
you want to choose, the more conƒused you will 
become.) 


e Vượt qua khổ đau trong ý nghĩa “sống tự tại” 
là con đường thực tiễn của trí tuệ khả dĩ đưa đến 
hạnh phúc trong hiện tại, bây giờ và ở đây. 


HẠT NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 





NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 

Nhà A2 ~ 261 Thụy Khuê, Hà Nội 

Tel: (84 4) 08044806 — Fax: (84 4) 08043538 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Việt Bắc 

Biên tập: Nguyễn Thế Vinh 

Sửa bản in: Lưu Quán Văn 

Trình bày & Bìa: Thiện Tri Thức 

Liên kết xuất bản: Cty CP Văn hóa Thiện Tri Thức 


In 1000 cuốn, khổ 12x20cm 
tại xí nghiệp in Fahasa 


Số đăng ký KHXPB: 488-2012/CXB/03-12/HĐ ký ngày 
26/4/2012 


In xong và nộp lưu chiểu quý 2/2012 


